Sơ Lược Ve Tín 
Ngưỡng Islam 


Bởi ngòi bút___— — 
học giả Sheikh, nhà thông thái 
Muhammad bin Saleh Al-'Uthaimin 
Cầu xin Allah tha thứ cho Sheikh, cho cha mẹ của 
Sheikh và cho toàn thể tín đồ Muslim 


1929 - 2001 a> 
(9) Islaqmhouse.-o= ae 


نبذة في العقيدة الإسلامية 


Sơ Lược Vë Tín 
Ngưỡng Islam 


Bởi ngòi bút của hoc già Sheikh, nhà thông thái 
Muhammad bin Saleh Al-'Uthaimin 


Cầu xin Allah tha thứ cho Sheikh, cho cha mẹ của Sheikh và cho 
toàn thé tín dó Muslim 


شركاء التنفيذ: 


e 


دار الإسلام جمعية الربوة رواد الترجمة المحتوى الإسلامي 


à cub aL‏ هذا الإصدار ونشره çL‏ وسيلة مع 
الالتزام ó JLI UU‏ إلى المصدر وعدم التغيير في النص. 


© Telephone: +966114454900 
@ ceo@rabwah.sa 

© P.o.BOX: 29465 

@ RiYADH: 11557 

(Q www.islamhouse.com 


Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan 
Dung. 


Lời Giới Thiệu 


Alhamdulillah, mọi lời ca ngợi và tán dương đều kính dâng Allah, 
bầy tôi xin tạ ơn Ngài, cầu xin Ngài giúp đỡ, tha thứ và bầy tôi sám 
hối với Ngài, khẩn cầu Allah che chở tránh khỏi những điều xấu xa 
xuất phát từ bản thân của bầy tôi và trong việc làm của bầy tôi. Ai 
được Ngài dẫn dắt sẽ không bao giờ lầm lạc và ai bị Ngài bỏ mặc sẽ 
không tìm được chân lý. Bề tôi tuyên thệ không có Thượng Đế nào 
đích thực ngoài Allah, Đấng duy nhất không có đối tác cùng Ngài, và 
xin chứng nhận Muhammad là Nô Lệ, là Thiên Sứ của Ngài. Cầu xin 
Allah ban bình an và phúc lành cho Người, cho gia quyến của Người, 
cho bằng hữu của Người và cho những ai noi theo tấm gương của 
họ một cách tốt đẹp. 


Tiếp theo là: Quả thật (kiến thức về Tawhid) — thuyết độc tôn 
Allah — là loại kiến thức danh giá và cao quí nhất, là loại kiến thức 
bắt buộc (trong tôn giáo), bởi nhờ nó mà nhận biết được Allah Tối 
Cao, về các Danh xưng của Ngài, về các Thuộc tính của Ngài, về 
quyền lợi của Ngài đối với đám bầy tôi của Ngài, bởi nó là chìa khóa 
của con đường dẫn lối đến với Allah Tối Cao và là nën tảng của bộ 
giáo luật của Ngài. 


Do đó: Các vị Thiên Sứ đều có chung sứ mạng kêu gọi đến với 
Ngài, Allah đã phán: 


€ 4 cổ, < 


وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ QU‏ من رَسُولٍ ASÍ 43) ¿a i]‏ لا 41 إلا tí‏ فَاغْبُدُونٍ 


{Không một Sứ Giả nào được cử phái đến trước Ngươi (hỡi Thiên Sứ) 
mà lại không được TA mặc khải cho y rằng không có Thượng Đế đích 


thực nào khác ngoài TA. Bởi thế, hãy thờ phượng riêng một minh TA.) 
[chương 21 - Al-Ambiya: 25] Ngài đã chứng nhận cho chính mình là 
Đấng Tối Cao, Đấng Duy Nhất, và các Thiên Thần của Ngài và những 
người hiểu biết đồng chứng nhận như thế, Allah Tối Cao phán: 
Sadi à ÝỊ al بالقمنط لا‎ Giá gái وَأُولُو‎ 265923 gA Y) A1 $ شهد 20 أَنَهُ‎ 
PRE 
(Allah dà chúng nhận không có Thượng Đế (đích thực) nào khác ngoài 
Ngài, các Thiên Thần và những người hiểu biết đang duy trì nền công lý 
cũng chứng nhận (như thế). Quả thật, không có Thượng Đế nào khác 
ngoài Ngài, Đấng Toàn Năng, Đấng Sáng Suốt.} [chương 3 - Ali — “Imran: 
18]. 


Vì đây là vấn đề của Tawhid (thuyết độc tôn Allah), nên bắt buộc 
toàn thể tín đồ Muslim phải có trách nhiệm quan tâm đến nó trong 
việc học tập, giáo dục và nghiên cứu. Để xây dựng tôn giáo của mình 
trên một nền tảng vững chắc, yên tĩnh và phục tùng; cho đến khi đạt 
được niềm hạnh phúc với thành quả và kết quả của nó. 


Allah là Đấng Bảo Hộ cho tất cả. 
Tác giả 


* 


Tón giáo Islam 


Tôn giáo Islam: Dó là tón giáo mà Allah dà gửi đến cho 
Muhammad - Sol lol lo hu ‘a lai hi wa sal lam — và Allah đã chon làm 
tón giáo cuối cùng, Ngài đã hoàn thiện tón giáo cho những người 
bầy tôi của Ngài và hoàn thành ân huệ của Ngài cho họ và Ngài chỉ 
hài lòng chọn đây là tôn giáo cho loài người, vì vậy Ngài sẽ không 
chấp nhận bất cứ tôn giáo nào khác ngoài tôn giáo này, Allah Tối 
Cao phán: 

مَا گانَ 442 ba as j‏ رِجَالِكُمْ ÈS‏ رَسُولَ À)‏ وَخَاتَمَ النبَينَ وَكَانَ اله tử 3 OÉ,‏ 


r= 


(Muhammad không phải là cha của bất ky ai trong số những người 
đàn ông của các ngươi mà Y chính là vị Thiên Sứ của Allah và là vị Nabi 
cuối cùng. Quả thật, Allah hằng biết tất cả moi thú.) [chương 33 - Al- 
Ahzab: 40]. 


Đấng Tối Cao phán: 


53 gall s الله به وَالْمنْخَنِقَةُ‎ xát đài وَمَا‎ „34 ) diis aiig Acad agi ca 
وأن تمنتقمُوا‎ hail على‎ g tá giã إلا ما‎ en asi uag As bil g 4432211 
easi agi O32313 تَخْشَوْهُمْ‎ š 5 Mã aia مِنْ‎ L92588 الَّذِينَ‎ Gas الْيَوْمَ‎ (gud بالأزلام ذَلِكُمْ‎ 
JÉ ¿aska في‎ Shia Giá Ús eI وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نغمَتي وَرَضِيتُ لَكُمْ‎ aii gil 
غَفُورٌ رَحِيمٌ‎ di GÉ لاتم‎ cada 


(Ngày nay, TA dà hoàn chinh tón giáo cho các nguoi, TA dà hoàn tát 
án huë cüa TA cho các nguoi, và TA dà hài lóng chon Islam làm tón giáo 
cho các nguoi.) [chương 5 — AI-Ma-idah: 3]. 

Đấng Tối Cao phán: 
الدِينَ عند الله الإمْلَامُ وَمَا اختلّف الَّذِينَ أوثوا الْكتاب )9 مِنْ 53 مَا جَاءَهُمْ الْعلْمُ‎ óJ 

cand! ka ja الله‎ GIÁ الله‎ GUL S وَمَنْ‎ 2425 Go 


2 


{Quả thật, tôn giáo được chấp nhận nơi Allah chi có Islam.) [chương 
3 — Ali — “Imran: 19] 


Đấng Tối Cao phán: 
وَهْوَ في الآخِرّة مِنَ الْخَاسِرِينَ‎ 44s dấu غَيْرَ الإسنلام دينا فن‎ k6 وَمَنْ‎ 
(“Ai chon láy mót tón giáo nào khác ngoài tón giáo Islam thi viëc làm 


đó của y sẽ không bao giờ được (Allah) chấp nhận và ở Đời Sau y sẽ là 
một trong những kẻ thua thiệt.”} [chương 3 — Ali — “Imran: 85]. 


Allah Tối Cao đã bắt buộc tất cả mọi người phải tôn thờ Allah dựa 
trên tôn giáo này, Ngài đã phán bảo với Thiên Sứ của Ngài — Sol lol lo 
hu “a lai hi wa sal lam —: 


jas aigi‏ في مَلَكُوتِ السّمَاوَاتٍ والأزض وَمَا خَلَقَ الله من 3 Ds sử‏ عَسى أن 
يَكُونَ 5 اقترَبَ aglaj‏ فبأيَ iaaa‏ بَعْدَهُ يُؤْمِنونَ 
{(Hỡi Thiên Sứ!) Ngươi hãy nói: “Hỡi nhân loai! Ta đích thực là Sứ Giả‏ 
của Allah được cử phái đến cho tất cả các ngươi. Ngài là Đấng thống trị‏ 
các tầng trời và trái đất, không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài‏ 
Ngài, Ngài là Đấng làm cho sống và làm cho chết. Vì vậy, các ngươi (hỡi‏ 
nhân loại) hãy có đức tin nơi Allah và nơi Sứ Giả của Ngài, một vị Nabi‏ 
mù chữ có đức tin nơi Ngài và nơi các lời Mặc Khải của Ngài. Các ngươi‏ 
hãy đi theo Y để may ra các ngươi được hướng dẫn (đúng đường).”}‏ 
[chương 7 - “Araf: 158].‏ 


Trong Sahih Muslim ghi từ Abu Huroiroh, thuật lại lời của Thiên 
Sứ — Sol lol lo hu “a lai hi wa sal lam — đã nói: {Xin thề với Đấng nắm 
giữ linh hồn Muhammad Ta trong tay, không một ai trong cộng 
đồng này dù Do Thái hay Thiên Chúa khi đã nghe được về Ta, và rồi 
họ chết vẫn không tin vào điều sứ mạng Ta mang đến, ngoại trừ họ 
là nhóm bạn của Hỏa Ngục.} 


Đức tin vào nơi Người : Tin thật lòng những gì Người mang đến 
cùng với việc chấp nhận và phục tùng, chứ tin thật lòng vẫn chưa 


đủ. Theo dó, mà Abu Talib đã không là người có đức tin vào Thiên 
Sứ — Sol lol lo hu “a lai hi wa sal lam — mặc dù ông đã thật lòng tin 
vào những gì mà Cháu mình mang đến và ông đã công nhận đây là 
tôn giáo tốt nhất trong tất cả tôn giáo. 


Tôn giáo Islam: Tích hợp tất cả những lợi ích đã có trong các tôn 
giáo trước đây, được nổi bậc bởi sự phù hợp của nó đối với mọi thời 
điểm, địa điểm và dân tộc. Allah đã phán với vị Thiên Sứ của Ngài: 


Ul;‏ )23 الكتاب ,853 Š Ó Ud đua‏ يه مِنَ الكتاب وَمْهَيْمِنَا atat xe‏ بَيْنَهُمْ 
Lạ‏ أَنْرَلَ الله Jo‏ َد تشغ dila Lê Aussi‏ من الحق 1á de a của Usa, Q‏ ولو 
شاع اله Bialy al aikai‏ وَلكِنْ pi glad‏ في ما giới‏ فامنة منتبقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى الله مَرْجِعْكُمْ 
aS Lay AŠA as‏ فيه 885335 O‏ 
(TA (Allah) đã ban xuống cho Nguoi (Thiên Sứ) Kinh (Qur'an) bằng sự‏ 
thật. Nó chứng thực lại mọi điều có trong Kinh Sách trước đây cũng như‏ 
bảo tồn (nội dung) trong các Kinh Sách dó.) [chương 5 — Al-Ma-idah: 48].‏ 


dân tộc: Rằng việc nắm chặt nó không mâu thuẫn với lợi ích của dân 
tộc ở bất kỳ thời điểm hay địa điểm nào, mà chính là sự tốt đẹp của 
nó, và điều này không có nghĩa là nó phụ thuộc vào mọi thời gian, 
địa điểm và dân tộc, như một số người mong muốn. 


Tôn giáo Islam: Là tôn giáo đích thực mà Allah đã bảo đảm cho 
những ai nắm giữ nó một cách chặt chẽ thì sẽ giành thắng lợi, và sẽ 
được hiện thị trên các tôn giáo khác. Allah Tối Cao phán: 

O piil وَلَوْ كرة‎ 4Ë عَلَى الدِينِ‎ ighi الذي اسل 4122 بِالْهْدَى وَدِين الْحَقَ‎ gh 

{Chính Ngài là Đấng đã cử phái Sứ Giả của Ngài mang nguồn Chỉ Dao 
và tôn giáo chân lý để hiển thị nó trên các tôn giáo mặc dù những kẻ đa 
thần không thích điều dó.) [chương 61 — As-Saf: 9]. 


Đấng Tối Cao phán: 


I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
: Và y nghia su phü hop cüa nó dói vói moi thói diém, dia diém và 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 


وَعَدَ NT A‏ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعمِلُوا الصَالحَاتِ لَيَممتَخْلِقَنَهُمْ في الأزض كما aliiu‏ 
الذِينَ DER ¿giá ba‏ لَهُمْ Mi‏ الذي ازتضى لهم xo ja ailla‏ حَوْفِهِمْ Cal‏ 
oui gx‏ لا يُْرِكُونَ بي 34( وَمَنْ <2 بَعْدَ ذلك gini ih Ad à‏ 


(Allah đã hứa với những người có đức tin và hành thiện trong só các 
ngươi rằng Ngài sẽ làm cho họ trở thành những người quản lý và lãnh 
đạo trên trái đất giống như những người đã trở thành những người 
quản lý và lãnh đạo trước họ, và Ngài sẽ làm cho hoón định tôn giáo của 
họ, tôn giáo mà Ngài đã hài lòng cho họ, và Ngài sẽ đổi lại cho họ sự an 
ninh và yên bình sau cảnh phập phòng lo sợ (với điều kiện) họ chỉ thờ 
phượng một mình TA và không tổ hợp với TA bất cứ gì. Và ai vô đức tin 
sau đó thì họ là những kẻ quấy rối và đại nghịch.} [chương 24 — An-Nur: 
55]. 


Tôn giáo Islam: Một tín ngưỡng, một bó giáo luật đầy đủ vé tín 
ngưỡng và các giáo luật của nó: 

1- Ra lệnh tôn thờ Allah Tối Cao duy nhất, và nghiêm cấm tổ hợp 
(ai, vật gì) cùng với Ngài. 


2- Ra lệnh phải thật thà và nghiêm cấm dối trá. 


3- Ra lệnh phải công bằng và nghiêm cấm bất công, và công bằng 
là sự bình đẳng giữa những cái giống nhau và phân biệt rõ ràng giữa 
những cái khác nhau. Chứ công lý không phải là bình đẳng tuyệt đối, 
như một số người đã nói khi họ nói: Islam là tôn giáo của bình đẳng 
và tuyệt đối. Tuy nhiên, việc bình đẳng giữa những điều khác nhau 
là một bất công mà Islam không mang lại, và người làm điều đó 
không được ca ngợi. 


4- Ra lệnh phải trung thực và nghiêm cấm gian dối. 
5- Ra lệnh phải giữ đúng giao ước và nghiêm cấm bội ước. 


6- Ra lệnh phải hiếu thảo với cha mẹ và nghiêm cấm bất hiếu. 


7- Ra lệnh phải kết nối tinh dòng tóc, ho hàng và nghiêm cấm việc 
đoạn tuyệt. 


8- Ra lệnh phải sống tốt với hàng xóm và nghiêm cấm mọi hình 
thức gây hại họ. 


Nói chung Islam ra lệnh cho mọi đức tính tốt đẹp và nghiêm cấm 
mọi bản tính xấu xa. Ra lệnh làm mọi điều tốt đẹp và nghiêm cấm 
mọi hành vi sai trái. 


Đấng Tối Cao phán: 
Ailg Kig ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عن القخشاء‎ sJ وَالْإِخْسَان‎ dào 246 dl ó) 
55 aid lu 


{Quả thật, Allah ra lệnh phải công bằng, phải sống tốt dep và phải 
giúp đỡ họ hàng thân tộc, và Ngài nghiêm cấm tất cả những hành vi vô 
luân, sai trái và áp bức. Ngài răn dạy các ngươi mong rằng các ngươi có 
thé lưu tám.) [chương 16 — An-Nahl: 90]. 


* 


Các tru cót cúa Islam 


Các trụ cột của Islam: Các trụ cột mà Islam được xây dựng bën 
trên gồm có năm: Tất cả đều được liệt kê trong Hadith do Ibnu 
“Umar — Cầu xin Allah hài lòng vé hai ông — thuật lại lời của Nabi — 
Sol lol lo hu “a lai hi wa sal lam —: (Islam được xây dựng trên năm trụ 
cột, gồm: Chỉ độc tôn Allah (trong thờ phượng)} và có đường truyền 
khác ghi: {Chứng nhận không có Thượng Bé đích thực ngoài Allah và 
rằng Muhammad là Nó lệ và là Thiên Sứ của Ngài, duy trì lễ nguyện 
Salah, xuất Zakat, nhịn chay Ramadan và hành hương Hajj.) một 
người đàn ông nói: Hành hương Hajj trước rồi đến nhịn chay 
Ramadan. Ông Ibnu “Umar đáp: Không, nhịn chay Ramadan rồi mới 
đến hành hương Hajj. Tôi đã nghe rõ như thế từ Thiên Sứ của Allah 
— Sol lol lo hu “a lai hi wa sal lam —. 


1- Y nghĩa chứng nhận không có Thượng Bé đích thực ngoài Allah 
và rằng Muhammad là Nê lệ và là Thiên Sứ của Ngài, đó là: Một 
niềm tin vững chắc được thể hiện bằng lời nói, như thể y đang 
chứng kiến điều đó. Nguyên nhân gộp chung hai câu chứng ngôn 
này thành một trụ cột với rất nhiều lời chứng thực: 


Hoặc: Bởi vì Thiên Sứ — Sol lol lo hu “a lai hi wa sal lam — là người 
truyền đạt thông tin cho Allah Tối Cao, theo đó việc chứng nhận 
Người là Nô Lệ và Thông Điệp của lời chứng ngôn được hoàn hảo 
rằng không có Thượng Đế đích thực ngoài Allah. 


Hoặc: Bởi hai câu chứng ngôn đức tin này là cơ sở cho những việc 
hành đạo có giá trị và được chấp nhận; khi mà việc hành đạo không 
có hiệu lực và không được chấp nhận trừ khi phải thành tâm vì Allah 
Tối Cao và noi theo Thiên Sứ của Ngài — Sol lol lo hu “a lai hi wa sal 
lam —. 


Do đó, thành tâm vì Allah chứng thực cho câu chứng ngôn không 
có Thượng Bë đích thực ngoài Allah và noi theo Thiên Sứ chứng 


thực cho câu chứng ngón Muhammad là Nó lé và là Thiên Sứ của 
Ngài. 


Trong số những thành quả của lời chứng ngôn vĩ đại này là giải 
phóng trái tim và linh hồn khỏi nô lệ cho tất cả tạo vật, và khỏi việc 
noi theo những người không phải Thiên Sứ. 


2- Duy trì lễ nguyện Salah: Đó là việc thờ phượng Allah Tối Cao 
bằng cách thực hiện lễ nguyện Salah thật chu toàn và hoàn hảo 
đúng giờ giấc và hình thức. 

Trong số thành quả của lễ nguyện Salah là: Giải tỏa lồng ngực, 
tạo niềm vui cho ánh mắt, và ngăn cấm điều đồi bại và sai trái. 


3- Xuất Zakat: Đó là việc thờ phượng Allah Tối Cao bằng cách xuất 
một khoản tài sản nhất định khi đã đến hạn định phải Zakat. 


Trong số thành quả của Zakat là: Thanh lọc bản thân khỏi bản 
tính xấu (tính keo kiệt) và giải quyết nhu cầu cần thiết của Islam và 
tín đồ Muslim. 

4- Nhịn chay Ramadan: Đó là việc thờ phượng Allah Tối Cao bằng 
cách nhịn mọi điều làm hư nhịn chay (gồm ăn uống, tình dục...) suốt 
ban ngày Ramadan. 


Trong số thành quả của nhịn chay là: Kiềm chế bản thân từ bỏ 
những thứ ưa thích, nhằm tìm kiếm sự hài lòng của Allah Toàn 
Nẵng. 


5- Hành hương Hajj: Đó là việc thờ phượng Allah Tối Cao với mục 
đích thăm viếng Ngôi đền Ka'bah thiêng liêng, để thực hiện các biểu 
hiệu của Hajj. 

Trong số thành quả của hành hương là: Rèn luyện bản thân làm 
quen việc hi sinh tiền bạc và sức khỏe cho việc phục tùng Allah Tối 
Cao, theo đó hành hương Hajj được xem là một hình thức Jihad vì 
chính nghĩa của Allah Tối Cao. 


Qua các thành quà mà chúng tôi đã dé cập vi tính cốt lõi của 
chúng và những thành quả mà chúng tôi chưa đề cập, tạo ra một 
cộng đồng trong sáng, thuần khiết, sự thờ phượng chỉ dành riêng 
cho Allah, tôn giáo của chân lý, và đối xử với mọi người bằng công lý 
và trung thực, bởi vì các bộ giáo luật khác của Islam đều cải thiện tốt 
các nền tảng này, và cải thiện hiện trạng của cộng đồng qua việc cải 
thiện tốt vụ việc tôn giáo của cộng đồng, và sẽ bị mất đi mức độ cải 
thiện đó tùy vào việc đánh mất đi việc cải thiện vụ việc tôn giáo. 


Qua đó, ai muốn biết rõ điều đó thì hãy đọc lời phán của Đấng 
Tối Cao: 


5 وَلَوْ أنَّ si đài‏ منوا وَاتَقََا لفتحْنَا galg ptala Ga cE Reale:‏ وَلَكِنْ كذَبُوا 
فأَحَدَْاهُمْ با كاثوا يَكْسِبُونَ )96( a h đãi Galli‏ أن ¿h us LL alo‏ نَائِمُونَ 
Ol TES Ji digi (97)‏ يَأتِيَهُمْ )06 ahg „xa‏ يَلْعَبُونَ )98( أَفَأَمِئُوا Mã ái a‏ 

¿2b‏ مَكْرَ ái‏ )$ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ 


{(96) Nếu nhu cư dân của các thi trấn có đức tin và kính sợ (TA) thì 
chắc chắn TA đã móra cho họ các phúc lành từ trời đất. Tuy nhiên, họ đã 
phủ nhận đức tin nên TA đã bắt phạt họ về những gì mà họ đã làm. (97) 
Phải chăng cư dân của các thị trấn cảm thấy an toàn khi sự trừng phạt 
của TA (bất ngờ) chụp bắt họ vào ban đêm lúc họ đang say giấc?! (98) 
Phải chăng là họ cảm thấy an toàn khi sự trừng phạt của TA (bất ngờ) 
túm bắt họ lúc mặt trời lên cao khi họ đang vui chơi?! (99) Phải chăng họ 
cảm thấy an toàn trước kế hoạch (trừng phạt bí mật) của Allah?! Không 
ai cảm thấy an toàn trước kế hoạch của Allah ngoại trừ đám người thua 
thiệt.} [chương 7 — Al-“Araf: 96 — 99] 


Thực tế, nhìn vào lịch sử trước đây, bởi lịch sử là một bài học cho 
những ai có sự hiểu biết, và cái nhìn sâu sắc dành cho người mà trái 
tim không bị ngăn cách bởi một bức màn, cầu xin Allah phù trợ. 


* 


Nền tảng của tín ngưỡng Islam 


Tôn giáo Islam — như chúng tôi đã làm rõ ở trên — tín ngưỡng và giáo 
luật. Chúng tôi đã liệt kê sơ lược về bộ luật Islam và liệt kê các nền tảng 
được xem là căn bản dựng nên bộ giáo luật đó. 


Tín ngưỡng Islam được xây dựng trên các nền tảng gồm: Đức tin nơi 
Allah, nơi các Thiên Thần của Ngài, nơi các Kinh Sách của Ngài, nơi các 
Thiên Sứ của Ngài, nơi Ngày Cuối Cùng và định mệnh tốt và xấu đều do 
Ngài an bày. 


Bộ nền tảng này đã được dẫn chứng bởi Kinh Qur'an, và Sunnah của 
Thiên Sứ — Sol lol lo hu “a lai hi wa sal lam —. 


Trong Kinh Sách của Allah Tối Cao, Ngài phán: 


AT ¿l2 QU وَالْمَغْرِب 645 اليرّ مَنْ آمَنَ‎ giai đã atashi Pra Si! odd 

Já وَالْمَسَكِينَ وَابْنَ‎ ¿AS ڏوي الْقُْبَى‎ AR ule Qui us ly وَالْمَلائِكة وَالْكتَاب‎ 

EE وَالْمُوفُونَ بعهدهم إذا عَاهَدُوا‎ E T الصّلاة‎ edis الرّقاب‎ À وَالسَائِلِينَ‎ 
هُمْ الْمْتَقُونَ‎ Ad jl ONG ái ji cala é وَالضَرَاءِ وَحين‎ HET 


{Sự ngoan đạo không phải ở việc các ngươi quay mặt về hướng đông 
hay hướng tây mà sự ngoan đạo là một người phải có đức tin nơi Allah, 
nơi cõi Đời Sau, nơi các vị Thiên Thần, nơi Kinh Sách và nơi các vị Nabi} 
[chương 2 — Al-Baqarah: 177] Và Ngài phán về định mệnh: 


paly كلمح‎ biang إلا‎ Úa وَمَا‎ (49) ấu شَيْءٍ خَلقَْاهُ‎ để U 


{(49) Quả thật, tất cả mọi thứ TA tạo ra đều có tiền định. (50) Và 
Mệnh Lệnh của TA (chỉ có một từ) duy nhất, như một cái nháy mắt. (Đó 
là “Kun!” - “Hãy thành!”)} [chương 54 — Al-Qamar: 49, 50]. 


Trong Sunnah, Thiên Sứ của Allah — Sol lol lo hu ‘a lai hi wa sal lam — đã 
trả lời câu hỏi của Jibril khi được hỏi về đức tin: <<Đức tin là anh tin nơi 
Allah, nơi các Thiên Thần của Ngài, nơi các Kinh Sách của Ngài, nơi các 
Thiên Sứ của Ngài, nơi Ngày Cuối Cùng, tin vào định mệnh: tốt và xấu đều 
do Ngài an bày>>. 


Đức tin noi Allah Tôi Cao 
Dúc tin noi Allah, bao góm bón diëu sau dày: 
Thứ nhất: Tin vào sự tồn tại của Allah Tối Cao: 


Sự tồn tại của Allah Tối Cao được chỉ ra bởi: Bản năng tự nhiên, 
trí tuệ, giáo luật và cảm nhận. 


1- Bằng chứng cho việc bản năng tự nhiên công nhận sự 
tồn tại của Allah Tối Cao là: 


Mọi sinh vật đều được sinh ra là đã tin tưởng vào Đấng Tạo Hóa 
của mình một cách bản năng mà không cần suy nghĩ hay dạy dỗ 
trước, và chúng không quay lưng lại với những yêu cầu của bản 
nàng này, ngoại trừ ai đó đã tác động vào bên trong tim lôi kéo 
chúng rời khỏi; Bởi Nabi — Sol lol lo hu “a lai hi wa sal lam — đã nói: 
{Không một đứa trẻ nào sinh ra ngoại trừ đã có đức tin bản năng, 
nhưng bị cha mẹ của chúng chuyển đổi chúng theo Do Thái giáo, 
hoặc Thiên Chúa giáo hoặc Bái Hỏa giáo.} 


2- Bằng chứng trí tuệ về sự tồn tại của Allah Tối Cao, bởi 
vì những sinh vật này: 


Dù tổ tiên của chúng hay chúng hiện tại, đều cần phải có một 
Đấng Tạo Hóa tạo ra chúng; chúng không thể tự tạo ra bởi bản thân 
chúng và càng không xuất hiện một cách ngẫu nhiên. 


Các sinh vật không thể tự tạo ra chính mình; bởi vì không có bất 
cứ sinh vật nào tự tạo ra mình; bởi trước khi tồn tại, chúng không 
tồn tại, vậy làm sao thứ không tồn tại lại có thể là một người sáng 
tạo cho được?! 


Càng không thé có sự trùng hợp ngẫu nhiên, bởi moi tác vụ xảy ra 
đều phải có tác nhân, và bởi sự tồn tại của chúng trên trật tự kỳ diệu 
này, sự hài hòa đồng nhất, sự liên kết chặt chẽ giữa nguyên nhân và 
tác vụ của chúng, và giữa các vật thể tồn tại với nhau, nên tuyệt đối 
không được phép cho rằng sự tồn tại của chúng là một sự trùng hợp 
ngẫu nhiên; đối với những gì tồn tại một cách ngẫu nhiên sẽ không 
dựa trên một trật tự căn bản của sự tồn tại của nó, vậy làm thế nào 
nó có thể được đều đặn trong trường hợp tồn tại và phát triển?! 


Và nếu những sinh vật này không thể tự tạo ra chúng, càng không 
thể tồn tại một các ngẫu nhiên; khẳng định rằng chúng được tạo ra 
từ Đấng Tạo Hóa, Ngài là Allah, Thượng Đế của vũ trụ và vạn vật. 


Allah Tối Cao đã nhắc đến hai bằng chứng trí tuệ một cách dứt 
khoát ở chương 52 - At-Tur, Ngài phán: 
أ خْلِقُوا من غَيْرِ شَيْءٍ آم هُمْ الْخَالِقُونَ‎ 
{Chúng được tao ra từ cái không là gi hay chúng tự tạo ra bản thân 
chúng?) [chương 52 - At-Tur: 35] Nghĩa là chắc chắn chúng không tồn 
tại nếu không có Đấng Tạo Hóa và chúng không thể tự tạo ra chính 
chúng. Vì vậy, xác định rằng Đấng tạo ra chúng là Allah Hồng Phúc và 
Tối Cao Vì lý do này khi Jubair bin Mut'im - Cầu xin Allah hài lòng về 
ông - đã nghe được Thiên Sứ của Allah - Cầu xin Allah ban bình an và 
phúc lành cho Người - xướng đọc chương At-Tur khi đến đoạn: 
Y k خَلَقُوا السّمَاواتِ وَالْأَرَْضَ‎ ai (35) الْخَالِقُونَ‎ dà ai خُلِقُوا من 2 شَيْءٍ‎ gi 
المُصَيْطرُون‎ Ah al رَبَكَ‎ Gái 54 عندهمْ‎ al (36) يُوقنونَ‎ 
{(35) Chúng được tạo ra từ cái không là gi hay chúng tự tạo ra bàn 
thân chúng? (36) Hay phải chăng chúng đã tạo ra các tầng trời và trái 


đất? Không, (chỉ vì) chúng không có một niềm tin vững chắc (nơi Allah 
mà thôi). (37) Hay phải chăng chúng nắm giữ các kho tàng của Thượng 


Đế của Ngươi? Hoặc phải chăng chúng là những kë toàn quyền kiểm soát 
(các kho tàng của Ngài)?} [chương 52 — At-Tur: 35 - 37] 


Lúc đó, Jubair vẫn còn là một người đa thần, ông nói: “Trái tim tôi 
gần như bay, và đó là điều đầu tiên mà đức tin đọng lại trong trái 
tim tôi.” 


Hãy để chúng tôi đưa ra một ví dụ để minh họa điều này: Nếu ai 
đó kể cho bạn nghe về một cung điện được xây dựng, bao quanh 
bởi những khu vườn và những dòng sông chảy giữa chúng, trải đầy 
nệm và giường, và được trang trí bằng đủ loại vật dụng lộng lẫy. Rồi 
người đó nói với bạn: Cung điện này và sự hoàn hảo trong nó đã tự 
hình thành ra, hoặc nó được tìm thấy như thế này một cách ngẫu 
nhiên mà không có người tạo ra. Chắc chắn, bạn liền bác bỏ và phủ 
nhận điều đó, và coi những lời nói của người đó toàn là lời bịa đặt, 
Lý nào một vũ trụ bao la như thế này, với trái đất, bầu trời, vô số 
tỉnh tú, các hiện tượng và một hệ thống tuyệt vời lại có thể tự tạo ra 
chính nó, hoặc tình cờ xuất hiện mà không có ai tạo ra?! 


3- Bằng chứng giáo luật về sự tồn tại của Allah Tối Cao: 


Bởi vì tất cả các Kinh Sách từ trời xuống đều nói về điều này, và 
những gì nó mang lại từ những giáo luật công bằng bao gồm việc cải 
thiện vạn vật là bằng chứng cho thấy rằng chúng đến từ một 
Thượng Đế Sáng Suốt, tỉnh thông hết mọi thứ hữu ích cho tạo vật 
của Ngài. Và qua những gì nó mang lại từ các tin tức vũ trụ mà thực 
tế đã làm chứng là đúng sự thật, là bằng chứng cho thấy rằng đó là 
từ Thượng Đế, Đấng toàn năng tạo ra bất cứ gì như Ngài đã công bố. 


4- Bằng chứng giác quan vé sự tồn tại của Allah Tối Cao, 
gồm hai mặt: 
Thứ nhất: Chúng ta nghe và chứng kiến việc đáp lại lời người cầu 


nguyện, và giải cứu những người nguy nan, điều này cho thấy rõ 
ràng sự tồn tại của Đấng Tối Cao, Allah Hiển Vinh phán: 


وَنُوحَا 3 ادى مِنْ để‏ فَامْتَجَبْنَا AT‏ 203415 وَأَهْلَهُ 6a‏ الكَرْب العظيم 


{Và Nuh, Y đã cầu nguyện trước đó nên TA đã đáp lời nguyện cầu của 
Y} [chương 21 - Al-Ambiya: 76]. Đấng Tối Cao phán: 


{(Các ngươi - những người có đức tin, hãy nhớ lại lúc ở Badr) khi các 


ngươi cầu xin Thượng Đế của các ngươi (cứu giúp). Ngài đã đáp lại lời 
cầu nguyện của các ngươi} [chương 8 — Al-Anfal: 9]. 


Trong Sahih Al-Bukhari ghi lại từ ông Anas bin Malik - Cầu xin 
Allah hài lòng về ông - kể: Có một người Ả-rập du mục vào Masjid 
lúc Thiên Sứ - Cầu xin Allah ban bình an và phúc lành cho Người - 
đang thuyết giảng ngày thứ sáu, ông nói: Thưa Thiên Sứ của Allah, 
hạn hán đã phá hủy tài sản và gia đình đang đói khát, xin Người hãy 
cầu xin Allah cho chúng tôi; Thiên Sứ của Allah liền giơ đôi tay lên 
cầu xin Allah. Lúc đó, mây đen tụ lại to như những quả núi, ngay lúc 
Người chưa kịp rời khỏi bụt giảng là mưa rơi ướt râu của Người. 


Đến thứ sáu tuần tới, cũng người Ả-rập đó hoặc là người khác 
đứng lên nói: Thưa Thiên Sứ của Allah, những ngôi nhà đã sụp đổ, 
tài sản và gia súc của chúng tôi bị chết đuối, xin hãy cầu xin Allah 
cho chúng tôi; Thiên Sứ liền giơ hai tay lên cầu xin Allah mà nói: {Ol 
lo hum ma ha waa lay naa wa laa “a lay naa.} Ý nghĩa: {Lạy Allah, xin 
hãy cho nguồn mưa mang lại lợi ích cho bầy tôi chứ đừng gây hại 
bầy tôi.} Lúc đó nguồn nước liền rút đi. 


Việc đáp lại lời người cầu xin vẫn còn là một vấn đề hiện hữu 
trong thời đại của chúng ta ngày nay đối với những người tin tưởng 
thật lòng nương tựa vào Allah và đã thực hiện đầy đủ các điều kiện 
để lời cầu xin được đáp lại. 


Khía cạnh thứ hai: Những điều lạ xảy ra trên đôi tay của các vị 
Nabi được gọi là những phép mầu nhiệm được mọi người tận mắt 
chứng kiến và nghe thấy, là bằng chứng khẳng định sự tồn tại của 
Ngài sai bảo Họ đi, đó là Allah Tối Cao; bởi đó là những điều siêu 
phàm vượt khả năng của con người để Allah hỗ trợ cho các vị Thiên 
Sứ của Ngài chiến thắng. 


Ví du cho điều này: Phép mầu của Musa (Mói-sé) khi Allah Tối 
Cao ra lệnh Người cầm gậy của mình đập xuống biển. Người liền làm 
theo, thế là xuất hiện 12 con đường khô ráo giữa hai bên là nước 
dựng đứng như vách núi, Allah Tối Cao phán: 


I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
; 
I ¿all فزق كَالطُوْدٍ‎ S ¿AS اضْرِبْ بعصاك الْبَحْرَ فَانْقَلَقَ‎ GÌ فَأَوْحَيْنَا إلى مُوسى‎ 
: ' 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 


(Ngay lúc dó, TA mặc khái cho Musa, phán: “Ngươi hãy đánh cây gậy 
của Ngươi xuống mặt biển.” (Y làm theo), tức khắc biển tách ra làm đôi 
thành những tảng nước hai bên như hai ngọn núi khổng ló.) [chương 6 
— Ash-Shu'ara: 63]. Thí dụ thứ hai: Phép mầu của Ysa (Giê-su) là cứu 
người chết sống lại, mang người chết sống lại từ ngôi mộ của họ 
theo phép lệnh của Allah, Allah Tối Cao phán về điều đó: 


2548 لَكُمْ مِنَ الطين‎ (gis من رَبَكُمْ أَنِي‎ Ao iEn. أنِي قذ‎ O4] إلى بَنِي‎ 35253 
الله‎ O3. وَالْأَبْرصَ وَأَخْيِي الْمَؤْتَى‎ CS] "E بإذن الله‎ lah فيه فَيَكُونْ‎ giü É 
لَكُمْ إِنْ 2256 مُؤْمِنِينَ‎ AGE في ذَلِكَ‎ Ó في بُيُوتِكُمْ‎ S 5535 بمَا تأكُلُونَ وَمَا‎ kg) 
{Ta có thé làm cho người chết sóng lại theo phép của Allah) [chương 
3 - Ali “Imran: 49]. Allah phán: 


Quả] برُوح‎ đối 3| dll; le ¿ dile. عيسى ابْنَ مَرْيَمَ اكز نِعْمَتِي‎ Ú الله‎ để 3 
Ga G5 M وَالْحِكْمَةَ 512815 وَالإجيل‎ gúd ataie 35 في الْمَهْدٍ وَكَهْلَا‎ ott aie 


“<° 


coi‏ المؤتى uide‏ وإ CIK‏ بي إمنزائيل clo e d đc‏ قال oo‏ كفزوا مه 
lân Ó)‏ إلا Jau‏ مُبِينُ 


{(Ngươi hãy nhớ lại hồng ân mà TA đã ban cho Nguoi) khi Ngươi có 
thể cứu người chết sống lại dưới phép của TA} [chương 5 - Al-Ma-idah: 
110]. Thí dụ thứ ba: Khi người Quraish yêu cầu Muhammad - Sol lol 
lo hu “a lai hi wa sal lam — mang đến một phép lạ, Người đã chỉ về 
mặt trăng làm cho mặt trăng bị tách làm đôi dưới sự chứng kiến của 
mọi người, điều đó được Allah nhắc như sau: 


2122 يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِخْرٌ‎ A3 1322 وَإِنْ‎ (1) 2240 (515 AS UL) ca dl 
{(1) Giờ Tận Thế đã đến gần, và mặt Trăng đã tách (làm đôi) (2) Nếu 


(những kẻ thờ đa thần) thấy một phép lạ, chúng quay đi và nói: “(Đây là 
một trò ảo thuật tiếp tục (đánh lừa)”.} [chương 54 — Al-Qamar: 1, 2]. 


Đây là những phép lạ hiện hữu mà Allah Tối Cao đã cho xảy ra 
trên tay của các Thiên Sứ của Ngài để phò trợ Họ dành được thắng 
lợi, là bằng chứng rõ ràng về sự tồn tại của Ngài, Đấng Tối Cao. 


Điều thứ hai trong các điều tin tưởng nơi Allah: Là tin vào 
Rububiyah (tin vào quyền năng tạo hóa của một Đấng Tối Cao), 
nghĩa là chỉ một mình Ngài là Thượng Đế, Ngài không có đối tác và 
không có người trợ giúp. 


Thượng Đế là Đấng Tạo Hóa, Đấng Thống Trị, Đấng Chi Phối. Theo 
đó, không có Đấng Tạo Hóa nào ngoài Allah; không có chúa tể ngoại 
trừ Allah và không có quyền lực ngoại trừ Ngài, Đấng Tối Cao phán: 


óJ '‏ 45¿ اله الذي n TS col aat G.‏ في É gối Xá‏ اسنتوى عَلَى الْعَزْشٍ يُغْشِي 


Jis مُسَخَرَاتٍ بِأَمْرِهِ آلا 23 الْخَلْقْ‎ A 5215 atig gaily ús Als ji đu 
تَبَارَكَ الله رَبُ الْعَالَمِينَ‎ 


{Việc tao hóa và quyền chỉ phối là của riêng một mình Ngài.) [chương 
7 - Al-“Araf: 54]. Allah phán: 


يولج JÁN‏ في JÁN‏ 200[ 241 في gati‏ وَسَخَّرَ d$3 e 3 dš iig Gid‏ 
مُسَمّى ذَلِكُمْ اله AL 23 atig‏ وَالَذِينَ تَذَعُونَ مِنْ ونه Lá‏ يَمْلِكُونَ مِنْ قطمير 


{Dé là Allah, Thượng Đế của các ngươi, mọi quyền thống trị đều 
thuộc về Ngài. Còn những kẻ mà các ngươi cầu nguyện ngoài Ngài không 
nắm quyền chỉ phối (bất cứ thứ gì cho dù đó) chỉ là một lớp vỏ chà là.} 
[chương 35 - Fatir: 13]. Không hề biết được rằng ai đó đã phủ nhận 
quyền năng tạo hóa của Allah Hiển Vinh, trừ khi đó là tên kiêu ngạo 
và không tin vào những gì mình nói. Điển hình như tên Pha-ra-ông 
khi hắn tuyên bố với người dân của mình: 

AY aig فَقَالَ أَنَا‎ 

{Hắn nói: “Ta chính là Thượng Bé tối cao của các ngươi.”} (chương 79 
— An-Nazi'at: 24). Và hắn nói: 
ohl هَامَانُ عَلَى‎ Ú فأؤقذ لي‎ ¿3 4l ba مَا عَلِمْتُ لَكُمْ‎ Shai dl يَا‎ oe 3â JÓ 

فَاجْعَلَ لي 2 ub) Chi tá‏ إلى )43 مُوسى وَإِنِي đa hY‏ الگاذبينَ 

(Pha-ra-óng nói (vói các chu' thàn cüa hán): “Hëi quán thàn, Ta khóng 
hề biết có chúa nào khác của các ngươi ngoài ta cá.) (chương 28 - Al- 
Qasas: 38). Tuy nhiên, đây không phải là tín ngưỡng. Allah Tối Cao 
phán: 

وَجَحَدُوا بها cá E Iie g alls aai ESL s‏ كَانَ Agite.‏ الْمُفْسِدِينَ 

(Ho đã chống đối và ngạo man mặc dù trong thâm tâm ho đã thừa 
nhận (các phép lạ đó là sự thật). } [chương 27 — An-Naml: 14]. Musa đã 
đáp lại Pha-ra-ông qua lời kể của Allah: 

#340 db 2115 2424 السّمَاوَاتِ وَالأزض‎ Có Y] esa Q5 مَا‎ ¿ue 53 قال‎ 


e 
sh- 


l2 92a 


{(Musa) đã nói với (Pha-ra-óng): “Chắc chán ngài biết rõ không ai có 
đủ khả năng ban những thứ này xuống hiện rõ trước mắt (như thế này) 
ngoại trừ Thượng Đế của các tầng trời và trái đất và quả thật, tôi nghĩ 
rằng ngài, hỡi Pha-ra-ông, sắp bị tiêu diệt.”} [chương 17 — Al-Isra: 102]. 
Đó là lý do tại sao những người theo thuyết đa thần dù đã công 
nhận quyền năng tạo hóa của Allah Tối Cao, nhưng vẫn tổ hợp với 
Ngài trong việc thờ phượng, Allah Tối Cao phán: 


(85) ó3 89 38 D$ à سَيقُولُون‎ (84) Gabia ë الأزض 25¿ فيها إن‎ cái ل‎ 

(87) ào As Sài فل‎ À O sl š, (86) وَرَبُ الْعَرْشِ الْعظيم‎ gal السَّمَاوَاتِ‎ G12 مَنْ‎ di 

ل مَنْ oas‏ موث QS‏ شَيْءٍ sào‏ يُجيرُ 25333 عَلَيْهِ ٳِنْ aiii‏ تَغلَمُونَ )88( سَيَقُولُون لله 
ui 3‏ شنحَرُونَ 


{(84) (Hỡi Thiên Sứ Muhammad!) Ngươi hãy nói với họ: “Trái đất và 
những ai sống trong đó thuộc về ai nếu các người là những người thực 
sự biết?” (85) Họ sẽ nói: “Của Allah” Ngươi hãy bảo họ: “Vậy các người 
không lưu tâm ư?” (86) Ngươi hãy hỏi họ: “Ai là Đấng Chúa Tể của bảy 
tầng trời và chiếc Ngai Vương Vĩ Đại?” (87) Họ sẽ trả lời: “Allah” Ngươi 
hãy bảo họ: “Vậy sao các ngươi không sợ Ngài?” (88) Ngươi hãy hỏi họ: 
“Ai nắm quyền chỉ phối vạn vật, toàn quyền thống trị mà không một sức 
mạnh nào cưỡng lại được nếu các người thực sự biết?” (89) Họ sẽ trả 
lời: “Allah” Ngươi hãy bảo họ: “Vậy sao các người mê muội (trong sự 
thờ phượng các thần linh hư cấu ngoài Ngài?)”.} [chương 23 - Al- 
Muminun: 84 - 89]. Allah Tối Cao phán: 


وَلَيِنْ iila‏ مَنْ (là‏ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْض O) sid‏ خَلَقَهْنَ العزيز aaki‏ 


{Nếu Ngươi (Thiên Sứ) hỏi (những kẻ thờ da thần) “Ai đã tao ra các 
tầng trời và trái đất?” thì chắc chắn chúng sẽ nói: “Đấng Toàn Năng, 
Đấng Toàn Tri đã tạo ra.”} [chương 43 — Az-Zukhruf: 9]. Đấng Hiển Vinh 
phán: 


bli à ái GÌ Ád ili. aa Gs 


{Nếu Ngươi có hỏi chúng “Ai đã tao hóa các người?” thì chúng chắc 
chắn sẽ trả lời “Allah!” Vậy, sao chúng lại lánh xa Ngài?!} [chương 43 — 
Az-Zukhruf: 87]. Mệnh lệnh của Allah là mệnh lệnh chung cho trật tự 
vũ trụ và giáo luật, giống như một người cai trị vũ trụ là vị thẩm 
phán phán xét theo điều Ngài muốn, dựa theo mong muốn và sự 
sáng suốt của Ngài. Ngài còn là vị thẩm phán qui định về bộ giáo luật 
thờ phượng, giáo luật giao dịch dựa theo mong muốn và sự sáng 
suốt của Ngài, vì vậy, bất cứ ai ghép với Allah một nhà lập pháp 
trong sự thờ phượng, hoặc một thẩm phán về giáo luật giao dịch là 
người đó đã phạm đại tội Shirk (tổ hợp) với Allah và đã không có 
đức tin thật thụ. 


Điều thứ ba trong các điều tin tưởng nơi Allah: Là tin vào 
Uluhiyah (quyền đáng được thờ phượng), nghĩa là chỉ có Ngài duy 
nhất mới xứng đáng được thờ phượng không tổ hợp với Ngài bất cứ 
vật thể gì. Thượng Đế nghĩa là Đấng được Thờ phượng bằng tình 
yêu và lòng tôn kính. 

Allah Tối Cao phán: 

وَإِلَهُكُمْ I 4Ð Sad 3 Ad)‏ هو 2421 الرَحيمُ 

{Thượng Đế của các ngươi vốn chi là một Thượng Đế duy nhất, không 
có Thượng Đế đích thực nào ngoài Ngài, Ngài là Đấng Độ Lượng, Đấng 
Khoan Dung.} [chương Al-Baqarah: 163]. Đấng Tối Cao phán: 
هُوَ الْعَزِيزُ‎ d) 4 بالقنط لا‎ Gió aal وَأُولُو‎ 485324 gh V) Ad ý أَنَهُ‎ ái agas 

الْحَكيمُ 

(Allah dà chứng nhận không có Thượng Đế (đích thực) nào khác ngoài 
Ngài, các Thiên Thần và những người hiểu biết đang duy trì nền công lý 
cũng chứng nhận (như thế). Quả thật, không có Thượng Đế nào khác 
ngoài Ngài, Đấng Toàn Năng, Đấng Sáng Suốt.} [chương 3 - Ali “Imran: 
18]. Tất cả những ai chọn lấy một thần linh cùng Allah, rồi thờ 


phượng ngoài Ngài, thi sự thờ phượng của y vô giá tri, Allah Tối Cao 
phán: 

éh 25‏ الله هو ója cali‏ مَا يَدْعُونَ مِنْ Aiga‏ هو OG‏ وَأَنَّ ái‏ هُوَ الْعَلِي 28 

(Dó là vi Allah chính là Chân Lý còn những kẻ mà họ van vái cầu 
nguyện ngoài Ngài chỉ là ngụy tạo; và quả thật Allah là Đấng Tối Cao, 
Đấng Vĩ Bai.) [chương 22 - Al-Hajj: 62]. Mặc dù được goi là thần linh 
nhưng không được giao cho quyền được thờ phượng, Allah Tối Cao 
phán về các pho tượng Lat, ‘Uzza và Manat: 


J| يَتَبعُونَ‎ Ó) odia الله بها مِنْ‎ Q9 ta وَآبَاوْكُمْ‎ gol gc A as shau هي إلا‎ àJ 
رَبَهِمُ الْهُدَى‎ Oa جَاءَهُمْ‎ iahon وها‎ Bi 


{(Các thần linh đó của các ngươi) chẳng qua chỉ là những tên gọi mà 
các ngươi và tổ tiên của các ngươi đã đặt cho chúng chứ Allah đã không 
ban xuống bất cứ một thẩm quyền nào.) [chương 53 — An-Najm: 23]. 
Allah thuật lại lý luận mà Nabi Hud đã nói với người dân của mình: 


đây lá Qd‏ عَلَيِكُمْ من 2¿ Dal)‏ وَعْصَبْ ¿S lsi‏ في à g2. plahi‏ انتم 
وَآبَاوُكُمْ Á đội tá‏ بها من gbi‏ فَانْتظرُوا ئي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظرين 
(Lë nào các người lai tranh luận với Ta về những cái tên (thần linh) do‏ 
chính các người và tổ tiên của các người bịa ra chứ Allah không hề ban‏ 
cho bất cứ thẩm quyền nào?) [chương 7 - Al-'Araf: 71]. Allah thuật lại lý‏ 
luận mà Nabi Yusuf đã nói với hai bạn tù:‏ 


Ú‏ صاحبي eu ^ cau‏ & مُتقَرَقُونَ 34 أم G3382 U (39) go 54 li A‏ من 
92 43 إلا ë| à u A2 paui‏ وَآبَاوْكُمْ مَا 53i‏ الله بها من ca,‏ إن aai‏ إلا á‏ أمَرَ ألا 
تَعْبْدُوا إلا ياه ذلك 2,39 ši 6s; aii‏ الاس لا hatig‏ 


{(39) “Này hai người ban tù của tôi, nhiều Thượng Đế khác nhau tốt 
hơn hay chỉ một mình Allah, Đấng Duy Nhất, Đấng Thống Trị tốt hơn?” 
(40) “Những thứ mà các anh đang thờ phượng chỉ là những tên gọi do 
chính các anh và ông cha của các anh đã đặt cho chúng, chứ Allah đã 
không ban xuống bất kỳ thẩm quyền nào cho chúng cà.) [chương 12 — 


Yusuf: 39, 40]. Cũng với lý luận này, các vi Thiên Sứ đã nói với người 
dân của mình: 


لَقَد أَرْسَلْنَا نُوحًا إلى قَوْمِه Ú đá‏ قوم À E‏ مَا لَكُمْ من )41 غَيْرْهُ إِنّي daii‏ عَلَيْكُمْ 


ag Giác‏ عَظيم 


("Các người hãy thờ phượng một minh Allah, các người không hé có 
thần linh nào khác ngoài Ngài.} [chương 7 - Al-“Araf: 59]. Tiếc là người 
đa thần đã bác bỏ mà chọn lấy một thần linh khác ngoài Allah Tối 
Cao để thờ phượng, cầu xin phù hộ và cầu xin giúp đỡ. 


Allah đã bác bỏ việc người đa thần đã chọn lấy thần linh 
bằng hai lý luận sau: 


Một: Các thần linh này không hề có bất cứ đặc quyền thờ phượng 
nào cả, chúng vốn là tạo vật được tạo ra không biết tạo ra bất cứ gì, 
không mang lại lợi ích cho người thờ chúng, cũng không giúp được 
họ thoát được nguy nan, không quyết định được sự sống và cái chết 
của họ, không có bất cứ thẩm quyền nào ở trên trời và cũng không 
là thành viên trên trời. 

Allah Tối Cao phán: 

وَاتَخَدُوا من ونه آلهة لا Ua Ó gis‏ وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَملِكُونَ ipa‏ ضرًا Ta‏ 
6 ولا يَمْلِكُونَ oa‏ 9 حَيَاةَ 9 نشورًا 

{(Những kẻ thờ da thần) tôn thờ ngoài Ngài các thần linh không có 
khả năng tạo hóa ra bất cứ thứ gì và chính chúng lại là những tạo vật 
được tạo ra, chúng không có khả năng gây hại hay ban lợi gì cho bản 


thân chúng, chúng không có khả năng làm cho chết hay làm cho sống và 
cũng không có khả năng phuc sinh.) [chương 25 - Al-Furqan: 3] 


Đấng Tối Cao phán: 


dễ‏ اذغوا الَذِينَ زَعَمْتُمْ من ذون الله لا يَملِكُونَ gia‏ $53 في e aa‏ وَلَا في الأزض 
وَمَا لَهُمْ që‏ مِنْ Ái Gag d‏ مِنْهُمْ من eb‏ )22( ولا 63i Gal ÝỊ itie iega git‏ 
¿e Ë ¿e TEES‏ قَالُوا lâu‏ قال رَبُكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهْوَ iii‏ الْكَبِيرُ 


{(22) Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói với ho: “Các ngươi hãy cầu nguyện 
những kẻ mà các ngươi cho rằng (chúng là thần linh của các nguoi) ngoài 
Allah. Quả thật, chúng không hề nắm giữ và chi phối bất cứ vật gì trong 
các tầng trời và trái đất, cho dù đó chỉ là sức nặng của hạt nguyên tử; và 
chúng không hề có bất cứ phần chia nào trong trời đất này; và trong bọn 
chúng không hề có bất cứ tên nào là viüng hộ của Ngài cả.” (23) Ở nơi 
Ngài (Allah), việc can thiệp sẽ vô ích trừ phi đối với ai mà Ngài đã cho 
phép. } [chương 34 - Saba: 22, 23]. 


Đấng Tối Cao phán: 
أَنْفْسَهُمْ‎ Jg 12221 يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ‎ Ý 2 (191) يُخْلَقُونَ‎ gà ç (v4 22 أَيُشرِكُونَ مَا لا‎ 


يَنْصرُونَ 

{(191) Lë nào chúng (những kẻ tó hợp thần linh cùng với Allah) tổ hợp 

cùng với Ngài những thứ không tạo ra được bất cứ vật gì trong khi 

những thứ đó lại là những tạo vật được (Allah) tạo ra?! (192) (Những 

thứ mà chúng tổ hợp cùng với Allah) không thể giúp đỡ chúng cũng 
không thé tự giúp minh.) [chương 7 — Al-'Araf: 191, 192]. 


Khi đây là tinh trạng của những thần linh đó, thì việc chon lấy ho 
như những vị thần là hành động thật ngu ngốc, và giả dối vô cùng. 


Hai: Thật ra những người theo thuyết đa thần này đã thừa nhận 
rằng chỉ có một mình Allah Tối Cao là Thượng Đế, là Đấng Tạo Hóa, 
Đấng Thống Trị mọi thứ, Đấng chỉ có phục tùng không thể kháng cự. 
Theo đó cần phải độc tôn Ngài trong thờ phượng giống như đã phục 
tùng quyền mạ tạo hóa của Ngài, như Đấng Tối Cao phán: 


يا Akia Led ó4 ual‏ الذي خَلَقَكُمْ وَالَذِينَ مِنْ بكم sấu akki‏ فون )21( الي جَعَلَ 
ad‏ الَرْض فرَاشًا Qoi s #t Laudi s‏ مِنَ p A pha e‏ به مِنَ الثمَرَات رِزْقًا لَكُم 
Xã‏ تَجْعَلُوا G2284 ¿512 13133) À‏ 


{(21) Hëi nhân loại, các ngươi hãy thờ phượng Thượng Đế của các 
ngươi, Đấng đã tạo hóa ra các ngươi và các thế hệ trước các ngươi, 
mong rằng các ngươi biết kính sợ Ngài. (22) Ngài đã tạo cho các ngươi 
trái đất như một tấm thảm và bầu trời như một chiếc lọng che, Ngài ban 
nước mưa từ trên trời xuống làm mọc ra trái quả thành nguồn bổng lộc 
cho các ngươi. Cho nên, các ngươi chớ đừng dựng những thần linh 
ngang hàng với Allah trong khi các ngươi biết rõ sự thật.} [chương 2 — 
Al-Baqarah: 21, 22]. 


Đấng Tối Cao phán: 
فانى يُؤْفكُونَ‎ 4l مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولن‎ ALLG 13 


{Nếu Ngươi có hỏi chúng “Ai đã tạo hóa các người?” thì chúng chắc 
chắn sẽ trả lời “Allah!” Vậy, sao chúng lại lánh xa Ngài?!} [chương 43 — 
Az-Zukhruf: 87]. 


Đấng Tối Cao phán: 
مِنَ‎ Gd السّمغ 262815 وَمَنْ يُخْرِجُ‎ At Caj وَالْأَرْضٍ‎ sua Ca قل مَنْ يَرْزْقَكُمْ‎ 
Fut (31) تَتَقُونَ‎ Mấi Jiá الله‎ ó sl zà Pi وَمَنْ يُدَبَرْ‎ gll مِنَ‎ eaa TAN ell 
بَعْدَ الْحَقَ إلا الضّلال فَأَنَى تُصَرَفُونَ‎ PEE 


((31) Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy hỏi (những kẻ đa thần 
phủ nhận Allah): “Ai ban lộc cho các ngươi từ trời đất? Ai chỉ phối thính 
giác và thị giác của các ngươi? Ai đưa cái sống ra từ cái chết và đưa cái 
chết ra từ cái sống? Và ai điều hành, sắp xếp mọi hoạt động (của vũ 
trụ)?” Chúng sẽ nói: “Allah”. Vì vậy, Ngươi hãy nói với chúng: “Vậy tại 
sao các ngươi không sợ (Ngài)?” (32) Đấy là Allah, Thượng Đế đích thực 
của các ngươi. Thế nên bất cứ điều gì ngoài chân lý đều lầm lạc, vậy các 
ngươi lạc hướng đi đâu? } [chương 10 - Yunus: 31, 32]. 


Điều thứ tư trong các điều tin tưởng nơi Allah: Là tin vào Asma 
wa Sifat (các Danh xưng và Thuộc tính) của Ngài: 


Nghĩa là công nhàn các Danh Xung và Thuộc tính đã được Allah 
tự khẳng định trong Kinh Qur'an hoặc trong Sunnah của Thiên Sứ 
của Ngài — Sol lol lo hu ‘a lai hi wa sal lam — theo cách phù hợp với 
Ngài, không bị bóp méo, không chỉnh sửa, không miêu tả và cũng 
không thí dụ. Allah Tối Cao phán: 
بها 15535 الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَائِهِ 63222 مَا كاثوا‎ ý 2636 uisi ¿uN À 

يَعْمَلُونَ 

(Allah có các tên gọi tốt đẹp nhất, bởi thế, các ngươi hãy cầu nguyện 
Ngài với những tên gọi đó. Các ngươi hãy mặc kệ những kẻ bóp méo các 
tên gọi của Ngài, rồi đây chúng sẽ nhận lấy hậu quả cho những điều 
chúng làm.) [chương 7 — Al-“Araf: 180]. Đấng Tối Cao phán: 
في السَّمَاوَاتِ‎ o đái Als Axe (gl ghg Pia) Š GIẢI [ug الذي‎ 25 

وَالأَرْضٍ وهو 21 asail‏ 

(và Ngài tối cao bên trên tất cà mọi thứ trong các tầng trời và trái đất. 


Quả thật, Ngài là Đấng Quyền Năng, Đấng Sáng Suốt.} [chương 30 - Ar- 
Rum: 27] Đấng Tối Cao phán: 


algha 25‏ وَالْأَرَْضٍ جَعَل لَكُمْ من أَنْفسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ a6!‏ أَزْوَاجًا 26528 فيه 
Cd‏ گمثله شَيْءٌ 9 Road! $à‏ البَصيرُ 
{Không có cái gi giống Ngài. Và Ngài là Đấng Hàng Nghe, Đấng Hằng‏ 
Thấy.} [chương 42 — Ash-Shura: 11].‏ 


Khía canh này dà làm cho hai nhóm phái bi léch lac: 


Mót trong hai nhóm dó là nhóm phú quyét, ho bác bó các danh 
xung và thuóc tính này hoác chi mót só thuóc vë Allah, cho ráng néu 
nhu công nhận các điều đó cho Allah bát buộc Ngài giống như điều 
gì đó, nghĩa là Allah phải giống một tạo vật nào đó, đây quả là một lý 
luận sai lầm, bởi các mặt sau: 


Một: Đã yêu cầu các điều bắt buộc không phù hợp, giống như 
một mâu thuẫn trong lời nói của Allah Hiển Vinh, và điều đó chính 
Allah đã tự xưng cho mình các Danh xưng và Thuộc tính nhưng lại 
phủ nhận có cái gì đó giống như Ngài. Nếu như công nhận điều đó 
đòi hỏi phải có hình ảnh tương tự, là xảy ra mâu thuẫn trong lời nói 
của Allah, lời nói này phủ nhận lời kia. 


Hai: Không nhất thiết hai điều tương đồng nhau khi có chung tên 
gọi hoặc thuộc tính là phải giống nhau, khi bạn thấy hai cơ thể đều 
được gọi chung là con người, đều nghe được, thấy được và nói 
chuyện được, nhưng cả hai người không thể giống hệt nhau được 
mặc dù cùng là con người, biết nghe, biết nói và thấy được. 


Bạn thấy động vật chúng cũng có tay, chân, mắt, nhưng không 
bắt buộc tất cả tay, chân, mắt của các loài đều giống nhau. 


Nếu như đã có sự khác biệt giữa các sinh vật có chung về tên gọi 
hoặc thuộc tính, thì sự khác biệt giữa tạo hóa với Đấng Tạo Hóa là rõ 
ràng hơn, khác biệt hơn. 


Nhóm thú hai là nhóm mó phóng, ho cóng nhàn các Danh xung và 
Thuộc tính của Allah kèm theo lời mó phóng Allah Tối Cao như một 
tạo vật nào đó, cho rằng suy luận đó là dựa theo lời mô tả của các 
văn bản, bởi Allah Tối Cao đã nói chuyện với đám bầy tôi của Ngài 
bằng những gì họ hiểu được. Đây quả là một nhận định sai lầm, bởi 
các mặt sau: 


Một: Thật ra việc mô phỏng Allah Tối Cao như một tạo vật nào đó 
là vấn đề sai lầm không được trí tuệ và giáo luật công nhận, và tất 
nhiên không thể cho rằng các văn bản Qur'an và Sunnah là điều sai 
lệch. 


Hai: Thật ra việc Allah Tối Cao nói chuyện với đám bầy tôi của 
Ngài bằng những gì họ hiểu được đó là nghĩa đen còn hàm ý thật sự 
mà Allah muốn nó được Ngài giử lại cho riêng Ngài về những điều 
liên quan đến ngoại hình và thuộc tính của Ngài. 


Khi Allah tự nhận rằng Ngài nghe; thì nghe theo nghĩa đen là 
nhận biết được âm thanh nhưng ý nghĩa thật sự về từ đó đối với 
Allah là điều không được rë, bởi thật sự về nghe vẫn luôn có sự khác 
biệt giữa tất cả vạn vật, thì sự khác biệt giữa tạo vật với Đấng Tạo 
Hóa là rõ ràng hơn, khác biệt hơn. 


Khi Allah Tối Cao cho biết rằng Ngài ngự trị trên ngai vương của 
Ngài. Thấy rõ, từ ngự trị mang ý nghĩa rõ ràng ai ai cũng biết, nhưng 
đối với Allah ngự trị như thế nào là điều không được biết, bởi sự 
thật luôn có sự khác biệt giữa tất cả tạo vật, tất nhiên là việc ngồi 
trên ghế khác với ngồi trên kiệu đặt trên lưng lạc đà, đó là sự khác 
biệt giữa tạo vật với nhau là thế, thì sự khác biệt giữa tạo vật với 
Đấng Tạo Hóa là rõ ràng hơn, khác biệt hơn. 


Đức tin noi Allah Tối Cao dựa theo những gi chúng tôi 
mô tả mang lại nhiều điều giá trị như sau: 


1- Chứng thực Tawhid (thuyết độc tôn Allah Tối Cao), theo đó sẽ 
không hi vọng, sợ hãi và thờ phượng ngoài Ngài. 


2- Sự hoàn hảo của tình yêu và sự tôn vinh Allah Tối Cao phù hợp 
với những Danh xưng tốt đẹp nhất và những thuộc tính tối cao của 
Ngài. 


3- Chứng thực sự thờ phượng là tuân theo điều Ngài sai khiến và 
tránh xa điều Ngài ngăn cấm. 


Đức tin nơi các Thiên Thân 
Thiên Thần là một thế giới vô hình, là những tạo vật, là những tôi 
tớ của Allah Tối Cao, họ hoàn toàn không có những đặc điểm của 
quyền năng tạo hóa của một Đấng Tối Cao hay đáng được tôn thờ gì 
cả, Allah Tối Cao đã tạo ra họ từ ánh sáng, bắt buộc họ hoàn toàn 
phục tùng mệnh lệnh của Ngài, và ban cho họ sức mạnh thực thi 
theo mệnh lệnh. Allah Tối Cao phán: 
ولا يَسْتَحْسِرُونَ‎ «Xie. عَنْ‎ O32823 لا‎ biie مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالأزض وَمَنْ‎ 435 
يُسَبَحُونَ اللَيْل 24115 لا يَفتّرُونَ‎ (19) 
(Và bất cứ ai ở nơi Ngài (các Thiên Thần) đều không ngạo mạn và 
không biết mệt mỏi trong việc thờ phượng Ngài. (20) Họ không ngừng ca 


tụng và tán dương Ngài cả đêm lẫn ngày (không biết chán nản).} 
[chương 21 - Al-Ambiya: 19, 20]. 


Số lượng họ rất đông, chỉAllah Tối Cao mới có thể đếm hết được 
họ. Điều đó đã được chứng minh trong hai bộ Sahih từ Hadith của 
Anas - cầu xin Allah hài lòng về ông - trong câu chuyện về đêm Isra 
và Me'raj, Nabi — Sol lol lo hu “a lai hi wa sal lam — được đưa lên 
Ngôi dàn trên trời tên là Baitul Ma'mur, cứ mỗi một ngày có đến 70 
ngàn Thiên Thần vào hành lễ Salah, nếu họ rời đi, họ sẽ không quay 
trở lại lần nào khác nữa. 


Đức tin nơi các Thiên Thần gồm bốn điều: 
Một: Tin vào sự tồn tại của ho. 


Hai: Tin vào các tên gọi mà chúng ta đã biết như Jibril, còn ai mà 
chúng ta không biết các tên gọi của họ thì chúng ta tin chung hết tất 
cả vào họ. 


Ba: Tin vào các đặc tính vë ho, nhu Jibril, Nabi — Sol lol lo hu ‘a lai 
hi wa sal lam - kể rằng Người đã thấy hình dạng thật của Jibril, gồm 
có 600 cánh che kín cả trời đất. 


Theo mệnh lệnh của Allah Tối Cao, Thiên Thần có thể biến hóa 
thành hình dạng người đàn ông, nhu Jibril đã từng như thế, khi ông 
được Allah Tối Cao cử phái đi gặp Maryam thì Jibril đã biến dạng 
thành người đàn ông bình thường; Jibril cũng đã đến ngồi trước mặt 
của Nabi — Sol lol lo hu “a lai hi wa sal lam — trước sự chứng kiến của 
nhiều vị Sahabah. Jibril xuất hiện dưới hình dạng là người đàn ông 
có mái tóc đen óng, quần áo trắng tỉnh, không phải là người từ 
phương xa mới đến, không ai biết về ông là ai, ông ngồi áp sát hai 
đầu gói mình với hai đầu gối của Nabi — Sol lol lo hu “a lai hi wa sal 
lam — và đặt hai bàn tay lên hai đùi, ông hỏi Người vé Islam, đức tin, 
Ehsan, các dấu hiệu Ngày Tận Thế; tất cả đều được Nabi — Sol lol lo 
hu ‘a lai hi wa sal lam - trả lời chỉ tiết, rồi ông ra di mất dạng. Sau đó 
Thiên Sứ mới nói: “Đó là Jibril, đến để dạy các ngươi về tôn giáo của 
mình.” 


Tương tự, các Thiên Thần đã từng được Allah Tối Cao gửi đến 
gặp các vị Thiên Sứ của Allah như Ibrahim, Lut đều dưới hình dạng 
người đàn ông bình thường. 


Bốn: Trong các đức tin nơi Thiên Thần là tin vào trách nhiệm mà 
mỗi Thiên Thần được giao phó theo mệnh lệnh của Allah Tối Cao 
như tụng niệm, thờ phượng Ngài suốt ngày đêm không chán nản, 
không thờ ơ. 


Có một số được giao cho nhiệm vụ riêng biệt. 


Thí dụ như Jibril trung thực đảm trách truyền đạt lời mặc khải 
của Allah Tối Cao đến các vị Nabi và các vị Thiên Sứ. 


Như Mikael đảm trách việc ban mưa và thảo mộc. 


Như Israfil đảm trách thói còi sừng thiết lập Ngày Tận Thé và 
phục sinh vạn vật sống lại. 


Như Thần Chết đảm trách việc rút hồn lúc con người hết tuổi thọ. 
Như Maalik đảm trách về lửa, và cai quản Hỏa ngục. 


Như các Thiên Thần đảm trách việc thai nghén trong tử cung, khi 
thai nhi đủ 4 tháng tuổi, Allah phái một Thiên Thần đến giao định 
mệnh cho thai nhi đó gồm bốn điều: Bổng lộc, tuổi thọ, việc làm, 
hạnh phúc hoặc bất hạnh. 


Như các Thiên Thần đảm trách việc ghi lưu mọi việc làm của con 
người, mỗi một người có hai Thiên Thần đi theo, một ở bên phải và 
một ở bên trái. 


Như các Thiên Thần đảm trách việc tra hỏi người chết sau khi 
chôn vào ngôi mộ; lúc đó có hai Thiên Thần đến hỏi người đó về 
Thượng Đế của y, tôn giáo của y và Nabi của y. 

Đức tin vào các Thiên Thần mang lại nhiều thành quả 
giá trị, gồm: 

Thứ nhất: Nhận thức về sự vĩ đại của Allah Tối Cao, sức mạnh và 
quyền năng của Ngài, bởi sự vĩ đại của tạo vật cho thấy sự vĩ đại của 
Đấng Tạo Hóa. 

Thứ hai: Tạ ơn Allah Tối Cao vì Ngài đã bảo hộ con cháu của 
Adam (loài người), khi mà Ngài đã phái những Thiên Thần bảo vệ họ, 
ghi lưu mọi việc làm của họ và nhiều lợi ích khác của họ. 


Thứ ba: Tình yêu của các Thiên Thần đối với trách nhiệm mình 
được giao phó là hình thức thờ phượng Allah Tối Cao. 


Có một nhóm lệch lạc phủ nhận rằng các Thiên Thần là cơ thé, ho 
nói: “Chẳng qua họ là sự tượng trưng của sức mạnh tốt lành vốn có 
trong các tạo vật.” Đây quả là sự phủ nhận Kinh Qur'an của Allah, 
Sunnah của Thiên Sứ của Ngài — Sol lol lo hu “a lai hi wa sal lam — và 
ljma’ (sự đồng thuận) của tín đồ Muslim. 

Allah Tối Cao phán: 
đổ „la ia أولي‎ Sa; المَلائكة‎ gel فَاطرٍ 213223 وَالأزض‎ ái الْحَمْدُ‎ 

وَرْبَاعَ يزيد في aiii‏ مَا يَشَاءُ O)‏ اللَهَ عَلَى OŠ‏ شَيْءٍ Sổ‏ 

(Alhamdulillah, Đấng đã tao hóa các tầng trời và trái đất; Ngài đã chỉ 
định các Thiên Thần làm các Sứ Giả (của Ngài), họ sở hữu những chiếc 
cánh: hai, ba, hoặc bốn. Ngài thêm vào sự tạo hóa bất cứ thứ gì Ngài 
muốn. Quả thật, Allah là Đấng Toàn Năng trên tất cả mọi thứ.} [chương 
35 - Fatir: 1]. 


Allah phán: 
وَأَذْبَارَهُمْ وَدُوقُوا عَذَابَ‎ RA s22 الَذِينَ كَقَرُوا الْمَلاِگة يَضْرِبُونَ‎ igo d تَرَى‎ dạ | 
الحريق‎ 


{Giá như Ngươi (hỡi Thiên Sứ) thấy được cảnh tượng khi các Thiên 
Thần bắt hồn những kẻ vô đức tin bằng cách đánh vào mặt và lưng của 
chúng} [chương 8 — Al-Anfal: 50]. 


Đấng Tối Cao phán: 


đỗ وَلَمْ يُوحَ )43 شَيْءٌ وَمَنْ‎ Gl أ 08 أوجي حي‎ GS على الله‎ udi cha GÌ cag 
اله ولو تى 3 الظَالمُونَ في غَمَرَات المت وَالْمَلابِكةُ بَاسِطو | أَيْدِيهِمْ‎ JS ما‎ địa 230 
عَنْ‎ guis GS) الله غَيْرَ‎ Ae تفولون‎ SŠ أَخْرِجُوا أَنْفْسَكُمُ الْيَوْمَ 03553 عذابَ الْهُونِ بمَا‎ 
O sS ai 


{Và nếu Nguoi (hỡi Thiên Sứ) có thể nhìn thấy cảnh tượng của những 
kẻ làm điều sai quấy giẫy giụa đau đớn vào lúc sắp chết khi các Thiên 


Thần đưa tay rút hồn của ho, bảo: “Hãy ra khói thé xác của các nguoi") 
[chương 6 - Al-An'am: 93]. 


Đấng Tối Cao phán: 


¿422 đủ lâu قُلُوبِهِمْ قَالُوا‎ ¿£ £ j4 Á „1 Ad لِمَنْ أذن‎ ÝJ ICE EE 
saii hii قَالُوا الْحَقَّ وَهْوَ‎ 


{mãi đến khi lòng của họ hết sợ thi họ mới dám lên tiếng hỏi (dai 
Thiên Thần Jibril): “Thượng Đế của quý vị phán điều gì vậy?” (Jibril) đáp: 
“Ngài phán điều Chân Lý bởi vì Ngài là Đấng Tối Cao, Vĩ Đại.”} [chương 
34 - Saba: 23]. 


Allah phán về cư dân trong Thiên Đàng: 


59 
ib t. 


"n dd iua de nud E pk 


(Và các Thiên Thần di vào chúc mừng họ từ mỗi cánh cổng. (24) “Sự 
bằng an và phúc lành dành cho quí vị bởi những gì mà quí vị đã kiên 
nhẫn chịu đựng (trên thế gian). Thật là một kết cục tốt đẹp và hồng 
phúc!”} [chương 13 — Ar-Ra'd: 23, 24]. 


Trong Sahih Al-Bukhari, từ ông Abi Huroiroh - cầu xin Allah hài 
lòng về ông - dẫn lời của Nabi — Sol lol lo hu “a lai hi wa sal lam - nói: 
{Khi Allah thương một nô lệ, Ngài gọi Jibril bảo: Quả thật, Allah 
thương yêu người đó, ngươi cũng hãy thương yêu y đi, thế là Jibril 
thương yêu người đó. Rồi Jibril gọi toàn bộ Thiên Thần trên trời bảo: 
Quả thật, Allah thương yêu người đó, các ngươi hãy thương yêu y 
đi, thế là toàn bộ Thiên Thần trên trời thương yêu người đó, sau đó 
Allah làm cho mọi người (những người có đức tin) trên trái đất đều 
thương yêu y}. 


Cũng trong Sahih này, từ ông Abi Huroiroh - cầu xin Allah hài lòng 
về ông - dẫn lời của Nabi — Sol lol lo hu “a lai hi wa sal lam —: {Vào 
ngày thứ sáu, tại mỗi cửa vào Masjid đều có các Thiên Thần gác, họ 


viết tên những ai vào Masjid theo thú tự trước sau. Khi Imam ngồi 
lên but giảng, các Thiên Thần gấp sổ lại mà đến ngồi lắng nghe 
thuyết giảng). 


Những văn bản này nói rõ ràng rằng các Thiên Thần là có cơ thể 
chứ không phải sức mạnh tinh thần, như những người lệch lạc đã 
nói. Dựa theo các văn bản này là sự thống nhất của toàn tín đồ 
Muslim. 


Đức tin nơi các Kinh Sách 
Al-Kutub: Số nhiều của (Kitab) có ý nghĩa (được ghi chép). 


Các Kinh Sách muốn nhắc ở đây là những Kinh Sách mà Allah Tối 
Cao đã ban xuống cho các Thiên Sứ của Ngài như một lòng thương 
xót dành cho toàn nhân loại, như một chỉ đạo hướng dẫn họ, nhờ 
đó mà họ chạm được niềm hạnh phúc ở trần gian và Đời Sau. 


Đức tin nơi các Kinh Sách bao gồm bốn điều sau: 


Thứ nhất: Tin rằng các Kinh Sách được ban xuống thực sự đến từ 
nơi Allah. 


Thứ hai: Là tin vào các tên gọi của Kinh Sách: Như Kinh Qur'an 
được ban xuống cho Muhammad - Sol lol lo hu “a lai hi wa sal lam -, 
Kinh Tawrah (Cựu Ước) được ban xuống cho Musa (Môi-sê), Kinh 
Injil (Tân Ước) được ban xuống cho Ysa (Giê-su), Kinh Zabur (Thiên 
Thi) được ban xuống cho Dawood (David), còn những Kinh Sách 
không biết rõ về tên gọi thì chúng ta tin chung chung. 


Thú ba: Tin vào nhüng gi düng vói thóng tin trong chúng, cháng 
han nhu thông tin của Qur'an, và tin vào những gi không bị chinh 
sửa hoặc bóp méo trong các Kính Sách trước đây. 


Thứ tư: Làm theo các giáo luật vẫn chưa bị xóa bỏ, bằng lòng và 
chấp nhận tất cả, cho dù chúng ta có hiểu được giái trị của nó hay 
không. Tuy nhiên, tất cả Kinh Sách trước đều bị thay thế bởi Kinh 
Qur'an. Allah Tối Cao phán: 


ils‏ )23 الكتاب ,853 Š Ó Ud ia‏ يه مِنَ الكتاب وَمْهَيْمِنَا atati xe‏ بَيْنَهُمْ 
Lạ‏ أَنْرَلَ الله Jo‏ َد s cnc T Lal. n‏ و سسا — 
pti‏ اله Sial 14) agi‏ وَلكنْ phata‏ في ما giới‏ فا منتبقُوا الْخَيْرَاتِ إلى الله مَرْجِعْكُمْ 
جَميعا AKAA‏ بمَا 228 فيه تَخْتَلِفُونَ 
(TA (Allah) dš ban xuóng cho Nguoi (Thiën Sú) Kinh (Qur'an) bàng su‏ 
thật. Nó chứng thực lai mọi điều có trong Kinh Sách trước đây cũng như‏ 
bảo tồn (nội dung) trong các Kinh Sách đó.} [chương 5 - Al-Ma-idah: 48]‏ 
(nghĩa là phân xử theo Nó).‏ 


Dựa trên điều này: không được phép phân xử dựa trên bất kỳ 


giáo luật nào trong những Kinh Sách trước đây ngoại trừ những giáo 
luật đó xác thực và được Qur'an chấp thuận. 


Đức tin nơi các Kinh Sách mang lại nhiều thành quả tốt 
đẹp, như: 
Thành quả đầu tiên: Biết được sự bảo vệ của Allah Tối Cao dành 


cho đám bầy tôi của Ngài, khi Ngài ban xuống cho mỗi cộng đồng 
một Kinh Sách hướng dẫn họ. 


Thành quả thứ hai: Biết được sự sáng suốt của Allah Tối Cao khi 
Ngài thiết lập cho mỗi cộng đồng phù hợp với từng hoàn cảnh của 
họ, Allah Tối Cao phán: 


Š Ó Ud ia (gáy cas) 23) is‏ يه Ga‏ الكتاب وَمْهَيْمِنَا atati xe‏ بَيْنَهُمْ 
Ga‏ أَنْرَلَ ấu‏ وَلَا َد dits Ue AIAT KË‏ من to Usa Qd (sch‏ 4 وينهاجا ول 
eu‏ اله aikai‏ امه EU;‏ وکن لِيَلوهُمْ في ما AL ¿ái‏ بوا الْخَيْرَاتِ إِلَى الله مَرْجِعْكُمْ 
جَمِيعًا Us, AKAS‏ 2154 فيه تَخْتَلِفُونَ 
{TA đã qui dinh cho mỗi (cộng đồng) trong các ngươi một hé thống‏ 
luật pháp và một lề lối riêng biệt.} [chương 5 — Al-Ma-idah: 48].‏ 


Thành quả thứ ba: Biết tạ ơn về hồng ân của Allah trong điều đó. 


* 
Dúc tin noi các Thién Sú: 
Ar-Rusul: số nhiều của (Rosul) có nghĩa là :(được gửi di) tức một 
người được gửi đi để truyền đạt một điều gì đó. 


Ý nghĩa Thiên Sứ: Là người được Allah thiên khải cho bộ giáo luật 
và ra lệnh truyền đạt lại nó. 


Vị Thiên Sứ đầu tiên là Nuh - “A lai his sa lam — và người cuối 
cùng là Muhammad - Sol lol lo hu ‘a lai hi wa sal lam —. 


Allah Tói Cao phán: 


uS at úa ÚJ‏ أوْحَيْنَا ul‏ وح Gia‏ من بَعْدِهِ Vis dl‏ إلى )22 ¿2À‏ وَإسمَاعيل 
وَإِسحَاقَ Bus li‏ و عيسى Q3‏ 41845( 32053 وَسلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ 
زَبُورًا 


(TA thực sự dá mặc khái cho Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) giống như 
việc TA đã mặc khái cho Nuh và các vị Nabi sau Y} [chương 4 - An-Nisa: 
163]. 


Trong Sahih Al-Bukhari, từ ông Anas bin Malik - cầu xin Allah hài 
lòng về ông - kể về lời biện hộ của Nabi — Sol lol lo hu ‘a lai hi wa sal 
lam —: {Khi mọi người tìm đến Adam để nhờ Người biện hộ cho họ 


thì Người từ chối mà bảo: Các con hãy di tim Nuh, vị Thiên Sứ đầu 
tiên được Allah cử phái.) rồi kể hết Hadith. 


Allah Tối Cao phán về Muhammad - Sol lol lo hu “a lai hi wa sal 
lam —: 
tựa QE وَكَانَ الله‎ (x4 مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ الله وَخَاتَمَ‎ 2Í مَا كَانَ 3252 أَبَا‎ 


rz: 


(Muhammad không phải là cha của bất kỳ ai trong số những người 
đàn ông của các ngươi mà Y chính là vị Thiên Sứ của Allah và là vị Nabi 
cuối cùng.} [chương 33 - Al-Ahzab: 40]. 


Không một cộng đồng nào bi bỏ sót từ một vị Thiên S do Allah 
Tối Cao gửi đến mang theo một bộ luật riêng biệt đến với họ, hoặc 
cử đến một vị Nabi kế thừa vị Thiên Sứ trước đó để tái dựng lại bộ 
luật đã bị lưu mờ. Allah Tối Cao phán: 


áo 3835‏ في ono 22] QE‏ أن اغَبْدُوا 6à 5315 d‏ | الطّاغوت apid‏ 2¿ هَدَى الله 
¿41a‏ مَنْ ¿ás‏ عَلَيْهِ الضَلاَةُ فُسِيرُوا في الْأَرَضِ فَانْظرُوا كيف كان 48 الْمُكذْبِينَ 


{Quả thật, TA (Allah) dà gửi đến mỗi cộng đồng một vị Sứ Già (để nói 
với họ): “Các ngươi hãy thờ phượng một mình Allah và tránh xa tà 
thần.”} [chương 16 — An-Nahl: 36]. 

Đấng Tối Cao phán: 

aiy aia Ú‏ بَشِيرًا وَتَذِيرَا وَإِنْ مِنْ 221 )9 خلا فيها نَذِيرْ 

{Và không một cộng đồng nào mà lại không có một Người cánh báo 
được cử phái đến với họ.} [chương 35 - Fatir: 24]. 

Đấng Tối Cao phán: 
هَادُوا‎ gi AYA Ó 8881 بها‎ ias 253 cih فيها‎ l2 ES Ú 
QUAM | 445 Sá #1345 امنتخفظوا من كتاب الله وَكَانُوا عَلَيْهِ‎ ta 202912 6330215 

ond s‏ ولا 225 14 ٻاياتي LÉ ái‏ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ á ái À ấu 03 Us‏ الكافرُونَ 


الك 


{Quả thật, TA đã ban xuống Kinh Tawrah (cho Musa — M6i-së), trong 
dó có nguón chi dao và ánh sáng (cho dàn Israel). Các vi Nabi phuc tüng 
mệnh lệnh (của Allah), những người Do Thái} [chương 5 — Al-Ma-idah: 
44]. 


Các vi Thiên Sứ vốn là người phàm, là tạo vật, Họ không có đặc 
quyền gì về thống trị hay đáng được thờphượng. Allah Tối Cao phán 
về Nabi Muhammad của Ngài, vị lãnh đạo của giới Thiên Sứ và là vị 
Thiên Sứ danh giá nhất đối với Allah: 

Ga GAUI الْعَيْبَ‎ diei eis مَا شاءَ الله وَلَوْ‎ J) لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي 6 ولا ضرًا‎ dỗ 
يُؤْمِنُونَ‎ a 88) 22442 تذِيڙ‎ f] انا‎ Ó) $ gall ¿ua وَمَا‎ 34) 

{Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói: “Ta không có quyền năng chi phối điều 
lợi hoặc điều hại cho bản thân mình ngoại trừ những gì Allah muốn. Nếu 
Ta thực sự biết điều vô hình thì Ta đã thu gom cho bản thân mình nhiều 
điều tốt đẹp và đã không có bất kỳ điều xấu nào chạm đến Ta. Quả thật, 
Ta chỉ là một người cảnh báo (về Hỏa Ngục) và một người báo tin mừng 
(về Thiên Đàng) cho những người có đức tin.") [chương 7 — Al-'Araf: 
188]. 


Đấng Tối Cao phán: 


قل إِنِي لا đi‏ لَكُمْ ضرًا 95 342 )21( uà đã‏ لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ الله 38d‏ وَلَنْ 33d‏ مئ 
دونه مُلْتَحَدَا 


{(21) Ngươi hãy nói với chúng: "Ta thực sự không nắm trong tay 
(quyền năng) gây tổn hại cho các ngươi cũng như Ta (không nắm quyền) 
hướng dẫn các ngươi.” (22) Ngươi hãy nói với chúng: “Thật vậy, (nếu Ta 
không vâng lời Allah) thì chắc chắn sẽ không một ai có thể cứu được Ta 
khỏi (hình phạt của) Allah; và ngoài Ngài, Ta sẽ không bao giờ tìm được 


z 


một nơi nương thân nào khác.” } [chương 72 - Al-Jinn: 21, 22]. 


Tất nhiên, tất cả Thiên Sứ vốn là con người nên không tránh khói: 
bệnh tật, chết chóc, nhu cầu ăn uống, v.v ... Allah nhắc về lời kể của 


Ibrahim (Apraham) khi miêu tả vé Thượng Đế Tối Cao của Người đã 
ban cho Người: 
Š qs وَالَذِي‎ )80( oiis đà c a وَالَذِي هو يُطْعِمُنِي وَيَسسْقِينِ )79( وَإِذَا‎ 

{(79) “Ngài là Đấng đã cho Ta ăn và cho Ta uống.” (80) “Khi Ta bệnh 
thì Ngài là Đấng cho Ta khỏi bệnh.” (81) “Ngài là Đấng làm cho Ta chết rồi 
làm cho Ta sống lại.”} [chương 26 — Ash-Shu'ara: 79 — 81]. 

Nabi — Sol lol lo hu “a lai hi wa sal lam - nói: {Chẳng qua Ta cũng 
là người phàm như các ngươi, Ta quên như các ngươi quên vậy. Bởi 
thế, khi thấy Ta quên, các ngươi hãy nhắc Ta.} 

Allah Tối Cao đã mô tả hình thức thờ phượng của họ dành cho 
Ngài là trên đỉnh điểm của sự thờ phượng và trong bối cảnh ca ngợi 
họ. Đấng Tối Cao ca ngợi Nuh - ‘A lai his sa lam —: 


)42 مَنْ AS) si ga (lá:‏ كانَ le‏ شكورًا 
{Quả thật, Y (Nuh) là một người bề tôi biết ơn.} [chương 17 — Al-Isra:‏ 
.]3 
Ngài ca ngợi Muhammad - Sol lol lo hu “3 lai hi wa sal lam —:‏ 
تبَارَكَ الذي 055 ule. Gà jill‏ عَبْدِهِ تون لِلْعَالَمِينَ تَذِيرًا 
{Hồng phúc thay Đấng dà ban xuống Tiêu Chuẩn phân biệt phúc tội‏ 


cho người bề tôi (Muhammad) của Ngài để Y làm vị cảnh báo cho muôn 
loài.) [chương 25 — Al-Furqan: 1]. 


Ngài ca ngợi Ibrahim, Ishaq và Ya'qub - ‘A lai hi mus sa lam —: 


3e. 52515‏ إِبْرَاهِيمَ dial‏ وَيَعْقُوبَ أولي Ú) (45) uai gii‏ أَخْلَصنَاهُمْ 
cni ae edis (46) EX TEL ¿esa‏ الْمُصْطفَيْنَ ge‏ 


{(45) Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nhớ đến những người bề tôi của TA, 
Ibrahim, Is-haaq và Ya”qub. Ho là những người cương nghi và có cái nhìn 


thấu đáo sự việc. (46) Quà thật, TA dà chon họ làm những người hết 
lòng tưởng nhớ Ngôi nhà (ở Đời Sau). (47) Đối với TA, họ thực sự là 
những thành phần ưu tú được tuyển chọn.} [chương 38 — Sad: 45 - 47]. 


Ngài ca ngợi Ysa con trai Maryam: 
لني إمْرَائِيلَ‎ Xa وَجَعَلْنَاهُ‎ dle. asi Xe إلا‎ 3 ¿J 


{(Ysa) chỉ là một người bề tôi (của TA). TA đã ban ân cho Y (khi cử 
phái Y làm Sứ Giả của TA) và lấy Y làm một tấm gương cho con cháu của 
Israel.) [chương 43 — Az-Zukhruf: 59]. 


Đức tin vào các Thiên Sứ, gồm bốn điều sau: 


Điều thứ nhất: Tin rằng Thông Điệp của Họ là thật đến từ Allah 
Tối Cao, vì vậy bất cứ ai phủ nhận Thông Điệp của một người trong 
số Họ là xem như y đã phủ nhận tất cả Họ, như Allah Tối Cao đã 
phán: 

đó‏ 8¿ وح الْمْرْسَلِينَ 

{Người dân của Nuh đã chối bỏ tất cả Thiên Sứ (của Allah).} (chương 
26 — Ash-Shu'ara: 105). Allah đã qui cho người dân của Nuh tội phủ 
nhận toàn bộ Thiên Sứ của Ngài mặc dù tại thời điểm người dân phủ 
nhận sứ mạng chỉ có mỗi Nuh duy nhất. Dựa trên điều này, những 
người Cơ đốc giáo đã phủ nhận Muhammad - Sol lol lo hu ‘a lai hi 
wa sal lam —, và không di theo Người là họ đã phủ nhận luôn cả 
Masih Ysa con trai Maryam, và cũng không tuân theo Người bao giờ, 
nhất là vì Người đã báo trước cho họ biết về Muhammad là Thiên 
Sứ kế nhiệm được gửi đến cho họ. Allah sẽ cứu vớt họ khỏi lệch lạc 
và hướng dẫn họ đến với con đường ngay chính. Điều thứ hai: Tin 
vào tên gọi của những ai mà chúng ta đã biết về tên của Họ như 
Muhammad, Ibrahim, Musa, Ysa, Nuh - “A lai hi mus sa lam —. Đây là 
năm vị Thiên Sứ uu tú nhất trong tất cả Thiên Sứ. Allah đã nhắc đến 
Họ hai lần trong Qur'an, trong lời phán của Ngài: 


Cgil Oa Gad 3‏ ميتَاقَهُمْ dias‏ وَمِنْ توح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابن & 
وَأَخَدْنَا مِنْهُمْ haa‏ غَلِيظًا 


{Ngươi (hỡi Thiên Sứ, hãy nhớ lai) khi TA (Allah) giao ước với các vi 
Nabi và với Ngươi, với Nuh, với Ibrahim, với Musa và với Ysa con trai 
của Maryam, TA đã giao ước bằng cuộc giao ước trịnh trọng.} (chương 
33 — Al-Ahzab: 7) 


شرع لَكُمْ من cải‏ مَا uas‏ به نُوحًا địa šÍ "E‏ إِلَيْكَ وَمَا وَصَيْنَا به إِبْرَاهِيمَ 
وَمُوسَى وَعِيسَى O|‏ أقِيمُوا Gu‏ وَلا 130285 فيه 28 Cu hall ie‏ مَا ph se‏ )43 الله 
يَجْتَبِي )433 مَنْ يَشَاءُ $3433( AI‏ مَنْ Của‏ 


(Ngài dà ban hành cho các nguoi tón giáo (Islam) mà Ngài dà truyën 
xuống cho Nuh. Và những gi TA đã mặc khái cho Nguoi (hỡi Thiên Sứ) 
cũng chính là những gì TA đã truyền cho Ibrahim, cho Musa và cho Ysa, 
(đó là): “Các ngươi hãy thiết lập tôn giáo và chớ phân chia thành giáo 
phái trong đó”. Thật khó khăn cho những người thờ đa thần chấp nhận 
điều Ngươi mời gọi họ. Allah muốn chọn người nào hướng về Ngài là 
tùy ý Ngài và Ngài hướng dẫn về với Ngài người nào biết quay về sám 
hối (với Ngài).} (chương 42 — Ash-Shura: 13). Đối với những người mà 
chúng ta không biết tên trong số họ, thì chúng ta phải tin chung vào 
tất cả, Allah Tối Cao phán: 


La] 381‏ رُسْلا من đá‏ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصتا dile‏ وَمِنْهُمْ مَنْ A‏ تَقصّصن dile‏ وَمَا 
os‏ لِرَسُولٍ V) ¿G ihi hãi‏ بإذن الله فإذا eu.‏ أمْرُ الله قُضي GRIS‏ وَخَسِرَ W‏ 
NUSA‏ 


{Quả thật, TA dà cử các Sứ Giả đến với nhân loai trước Nguoi (hỡi 
Thiên Sứ). Trong số đó có người TA đã kể cho Ngươi câu chuyện của Họ 
và có người TA đã không kể cho Ngươi.} (chương 40 - Ghafir: 78). 


Điều thứ ba: Tin vào những thông tin chính xác từ Họ. 


Điều thứ tư: Tuân thủ theo bộ giáo luật của những vị Thiên Sứ 
được phái đến với chúng ta trong số Họ, và Người là vị Thiên Sứ cuối 


cùng, Muhammad, Người được phái đến với toàn thé loài người. 
Allah Tối Cao phán: 
حَرَجًا مما‎ quail لا يَجدُوا في‎ Š بَيْنَهُمْ‎ gai ai يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكَمُوكَ‎ Ý فلا وَرَبَكَ‎ 
(TA xin thé với Thượng Đế của Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad), ho 
sẽ không có đức tin thực sự cho đến khi nào họ tự đến yêu cầu Ngươi 
phân xử việc tranh chấp giữa họ rồi không cảm thấy trong lòng uất ức về 
quyết định của Ngươi và họ hoàn toàn chịu qui phuc.) (chương 4 — An- 
Nisa: 65). 


Đức tin vào các Thiên Sứ mang lại nhiều thành quả 
tuyệt vời sau: 


Đầu tiên: Biết được lòng thương xót của Allah Tối Cao và sự bảo 
vệ của Ngài đối với các bầy tôi của Ngài; khi mà Ngài phái các Thiên 
Sứ đến với họ, để hướng dẫn họ đến con đường ngay chính của 
Ngài, hướng dẫn họ cách thờ phượng Ngài, bởi dựa vào trí tuệ con 
người không sao nhận biết được cách thờ phượng đó. 


Thứ hai: Tạ ơn Allah trước đại hồng ân to lớn này. 


Thứ ba: Yêu mến các vị Thiên Sứ - “A lai hi mus sa lam — tôn trọng 
họ, ca ngợi họ về những điều phù hợp với họ; bởi họ là các Sứ Giả 
của Allah Tối Cao, và bởi vì họ thờ phượng Ngài, truyền đạt thông 
điệp của Ngài, và khuyên răn đám bầy tôi của Ngài. 


Những kẻ ngoan cố đã phủ nhận các Thiên Sứ của họ, cho rằng 
Thiên Sứ của Allah Tối Cao không thể là con người! Allah đã kể về lời 
khẳng định này của họ và rồi Ngài bác bỏ ngay lập tức bằng lời phán: 


¿š (94) 525 1244 d éa أن قَانُوا‎ ÝJ أن يُؤْمِنُوا إذ جَاءَهُمُ الْهُدَى‎ Gl gia وَمَا‎ 
Ý ga tấu sU Sa agile U35353 ¿ba گانَ في الْأَرْضٍ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ‎ 3d 


{(94) Chẳng có điều gi ngăn cản loài người tin tưởng khi sự Chỉ Dao 
đến với họ ngoài việc họ thắc mắc: “Lẽ nào Allah lại phái một người 
phàm làm Sứ Giả (của Ngài) u?!” (95) Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy đáp (lại 
họ): “Nếu như trên mặt đất có các vị Thiên Thần ung dung đi lại thì chắc 
chắn TA (Allah) đã phái một Thiên Thần từ trên trời xuống làm Sứ Giả 
rồi.”} (chương 17 — Al-Isra: 94, 95). 


Vi vậy, Allah Tối Cao đã phản biện lại lời tuyên bố này rằng Sứ Giả 
phải là con người; bởi vì họ được phái đến với cư dân sinh sống trên 
mặt đất và họ là con người, và nếu như cư dân sinh sống trên mặt 
đất là Thiên Thần là Allah đã phái Thiên Thần từ trời xuống làm Sứ 
Giả để giống như họ. Theo cách này, Allah đã kể về những người 
không tin các Thiên Sứ, họ đã nói: 


M EN‏ أفي الله شك فاط او a els TY‏ لِيَغفِرَ 41¿ مِنْ ذُنُوبكُم 
وَيُوَخْرَكُمْ gal ul‏ مُسَمّى قالوا à]‏ أ Y aS‏ ب 14 Ga‏ ثُريدونَ ae Úpu Cj‏ كَانَ MAS‏ 
Quá oik uất uui‏ )10( قات pias đại‏ إن نحن إلا 52 مم bá‏ الله 55 
ule‏ مَنْ يَشَاءُ ode Oa‏ وَمَا گان ئا أن câu Y) 2E, exi‏ الله وَعَلَى الله فليَتوَكلٍ 
O sa 923]‏ 


(“Các ngươi thật ra cũng chỉ là con người phàm tục như bọn ta. Các 
ngươi muốn ngăn cản bọn ta thờ phượng những thần linh mà ông bà 
cha mẹ của bọn ta đã thờ phượng ư? Vậy thì các ngươi hãy cho bọn ta 
xem một thẩm quyền rõ ràng (để khẳng định sứ mạng của các ngươi là 
thật đi nào).” (11) Các Sứ Giả của chúng nói với chúng: “Đúng vậy, chúng 
tôi vốn cũng chỉ là những người phàm như các người, tuy nhiên, Allah 
muốn ban ân huệ cho người nào trong đám bầy tôi của Ngài là tùy ý 
Ngài. Và chúng tôi không thể mang đến cho các người bất cứ thẩm 
quyền nào trừ khi Allah cho phép} (chương 14 - Ibrahim: 10, 11). 


* 


Dúc tin noi Ngày cuói cüng 


Ngày Cuối Cùng là Ngày Tận Thế, Ngày mà loài người được phuc 
sinh sống lại để thanh toán và thưởng phạt. 


Nó được gọi như vậy; bởi vì không có ngày nào sau đó; đó là 


Ngày mà người dân Thiên Đàng định cư mãi trong nhà của họ, và 
người dân của Hỏa Ngục bị giam cầm mãi trong chốn ở của họ. 


Đức tin nơi Ngày Cuối Cùng, gồm ba điều sau: 


Điều thứ nhất: Niềm tin vào sự phục sinh: Đó là hồi sinh con 
người sống lại từ cõi chết khi mà tiếng còi thứ hai được thổi lên; 
theo đó, toàn bộ loài người sẽ sống lại để trình diện Thượng Đế của 
vũ trụ và vạn vật, họ đi chân trần không mang giày, khỏa thân không 
gì che thân, không cắt da qui đầu, Allah Tối Cao phán: 

Ú Ú) (Úc وَعَدَا‎ biai GIÁ Ji كَمَا بَدَأَنَا‎ Cát المبّجلّ‎ ¿š ¿42 ¿b يَوْمَ‎ 
فَاعِلِينَ‎ 

{Giống nhu TA đã khởi tao nó lần đầu, một Lời Hứa ràng buộc TA phải 
thực hiện. TA chắc chắn sẽ làm điều dó.) (chương 21 — Al-Ambiya: 104). 


Sự phục sinh là một chân lý thật sự được xác định bởi Qur an, 
Sunnah và sự thống nhất của cộng động Muslim. 


Allah Tối Cao phán: 


mm... .a كش حسمي‎ ok + 2“-1 21A دح‎ ok ¿Ë 
0420 22000 ثم ]133 يوم‎ (15) 042924 B يق‎ s نع‎ 


{(15) Rồi các ngươi sau đó chắc chắn sẽ chết. (16) Rồi các ngươi chắc 
chắn sẽ được cho sống lại vào Ngày Phán Xét (để chịu sự xét xử về các 
việc làm của các ngươïi).} (chương 23 — Al-Muminun: 15, 16). 


Nabi — Sol lol lo hu “a lai hi wa sal lam — nói: (Trong Ngày Tàn Thé, 
loài người được phuc sinh trên hiện trang chân trần, khỏa thân và 
không cắt bì.} (Al-Bukhari và Muslim). 


Toàn bộ cộng đồng Muslim khẳng định điều này đã được minh 
chứng, đó là một quyết định của sự khôn ngoan. Khi Allah Tối Cao 
phục sinh vạn vật sống lại để ban thưởng cho họ dựa theo bộ giáo 
luật mà Ngài đã ban cho họ qua việc truyền đạt của các Thiên Sứ của 
Ngài. Allah Tối Cao phán: 


{“Có phải các ngươi nghĩ rằng TA đã tạo hóa các ngươi là để vui chơi 
vô ích và rằng các ngươi sẽ không quay trở lại trình diện TA chăng?”} 
(chương 23 — Al-Muminun: 115). Allah phán bảo với Nabi — Sol lol lo 
hu “a lai hi wa sal lam —: 


Ó) (‏ الذي ade oa‏ الْقْرْآنَ 21 đối‏ إِلَى 382 albi „32 đã‏ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ 3 
في ضلالِ ca‏ 

{Quả thật, Đấng dà ban Qur'an cho Ngươi (hỡi Thiên Sứ) sẽ đưa 
Ngươi trở lại có huong.) (chương 28 - Al-Qasas: 85). 

Điều thứ hai: Niềm tin vào việc thanh toán và thưởng phạt: Mỗi 
một người sẽ phải chịu trách nhiệm về công việc của mình và sẽ 
được thanh toán cho từng hành vi một, và điều này đã được xác 
định từ Qur'an, Sunnah, và sự thống nhất của cộng đồng Muslim. 

Allah Tối Cao phán: 


đi óJ‏ إِيَابَهُمْ )25( le Ó) É‏ حِسَابَهُمْ 


((25) Chúng chác chán së quay vë gáp TA. (26) Rói TA có nhiëm vu tính 
só chúng.) (chương 88 - Al-Ghashiyah: 25, 26). Đấng Tối Cao phán: 


مَنْ جَاءَ vie A6 uai‏ أَمْتَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بالمئيّتة Xã‏ يُجْرَى إلا ES‏ وَهُمْ Y‏ 

{Ai mang việc tốt lành đến (trình diện Allah vào Ngày Phán Xét) thi y 
sé được nhân lên mười phần phước (cho việc tốt đó), còn ai mang việc 
xấu đến (trình diện Ngài) thì y chỉ bị trừng phạt tương ứng với điều xấu 
mà y đã làm; và họ sẽ không bị đối xử bất công.} (chương 6 - Al-An'am: 
160). Đấng Tối Cao phán: 


- وَنَضَع الْمَوَازِينَ gi huaii‏ ¿ الْقِيَامَةِ فلا ¿li‏ تفن Gh‏ وَإِنْ كَانَ مثقال 258 من JaA‏ 

Gi‏ بھا <4„ با حَاسِبِينَ 

{Rồi đây TA sẽ thiết lập các bàn cân công lý vào Ngày Phán Xét. Lúc đó 

sẽ không có một linh hồn nào bị đối xử bất công về bất cứ điều gì, cho dù 

một điều gì đó chỉ bằng sức nặng của một hạt cải thì TA cũng sẽ mang nó 

ra (để phân xử công minh). Và một mình TA thôi đủ thanh toán (các việc 
làm của đám bầy tôi của TA).} (chương 21 — Al-Ambiya: 47). 


Ông Ibnu “Umar - cầu xin Allah hài lòng về hai ông — dẫn lời của 
Nabi — Sol lol lo hu “a lai hi wa sal lam — đã nói: (Quà thật, Allah 
mang người có đức tin đến gần, Ngài lấy vải liệm của họ mà che kín 
hoó nơi riêng với Ngài, Ngài hỏi: Ngươi có biết tội này không? Ngươi 
có biết tội này không? Họ đáp: Dạ, bề tôi biết, thưa Thượng Đế, cho 
đến khi họ hoàn toàn công nhận tội lỗi của mình và nhận thấy bản 
thân chắc chắn phải bị trừng phạt. Allah phán: TA đã che giấu chúng 
cho ngươi ở cuộc sống trần gian và ngày nay TA tha thứ cho ngươi, 
rồi Ngài giao cho họ quyển sổ chứa việc thiện của mình. Còn đối với 
người vô đức tin và những người giả tạo đức tin thì có lời réo gọi 
chúng trước sự chứng kiến của vạn vật mà bảo: “Đây là những kẻ đã 
nói dối cho Thượng Đế của chúng.” Không nghi ngờ gì nữa rằng 
Allah nguyền rủa những ké làm điều sai quấy.} (Al-Bukhari và 
Muslim). 


Được truyền lai chính xác từ Nabi — Sol lol lo hu “a lai hi wa sal 
lam — đã nói: {Quả thật, ai có y định làm điều tốt, rồi thực hiện nó, 
thì được Allah ghi ở nơi Ngài từ mười điều tốt đến bảy trăm lần 
hoặc nhân lên nhiều hơn nữa. Còn ai có ý định làm điều xấu, rồi 
thực hiện nó, thì y chỉ bị Allah ghi cho một điều xấu mà thôi.} 

Toàn cộng đồng Islam đồng khẳng định việc thanh toán và 
thưởng phạt cho tất cả việc làm là sự thật, đây là một yêu cầu sáng 
suốt. Bởi lẽ, Allah Tối Cao đã ban xuống Kinh Sách, đã phái đi các Sứ 
Giả, và ban bố lệnh cho đám nô lệ của Ngài phải chấp nhận những gì 
Họ mang đến và tuân thủ theo những gì được truyền đạt trong Kinh 
Sách đó, cần phải loại trừ những kẻ chống đối, hợp pháp hóa sinh 
mạng, con cái, phụ nữ và tài sản của họ. Nếu không có việc thanh 
toán và thưởng phạt, thì đây quả là điều phù phiếm, Allah Sáng Suốt 
vô can với điều này, bởi lẽ Ngài đã phán bảo về điều này: 
غَائِبِينَ‎ ÚŠ Lag بعلم‎ 2 le 22288 (6) الْمْرْسَلِينَ‎ Tái إِلَيْهِمْ‎ Jao الَّذِينَ‎ 68248 


{(6) Rồi đây (vào Ngày Phán Xét) TA chắc chắn së tra hỏi những ai tiếp 
nhận được Thông Điệp và TA chắc chắn cũng sẽ tra hỏi các Thiên Sứ. (7) 
TA chắc chắn sẽ kể lại cho họ nghe mọi thứ mà họ đã từng làm (trên thế 
gian) bằng sự hiểu biết (của TA) bởi TA không hề vắng mặt (bất cứ lúc 
nào).} (chương 7 - Al-'Araf: 6, 7). 


Điều thứ ba: Tin vào Thiên Đàng, Hỏa Ngục, đó là tương lai vĩnh 
cửu của vạn vật. 


Thiên Đàng là nơi ở của hạnh phúc mà Allah Tối Cao đã chuẩn bị 
cho những người ngoan đạo, những người tin vào những gì Allah 
bắt buộc họ phải tin vào, thần phục theo chỉ đạo của Ngài và Sứ giả 
của Ngài, thành tâm trong thờ phượng Ngài, noi theo Sứ Giả của 
Ngài. Trong đó có những loại hạnh phúc “mà chưa có cặp mắt nào 
từng nhìn thấy, chưa có đôi tai nào từng nghe qua và cũng chưa có 
trái tim người trần nào từng hình dung đến.” Allah Tối Cao phán: 


¿s igi) Še À 3158 (7) Gud 34 š هُمْ‎ diyi الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ‎ J 
Me رضي الله‎ ti من 4390433 خاليين فيها‎ 255 O 


{(7) Riêng những người có đức tin và hành thiện, họ thực sự là những 
sinh vật tốt đẹp nhất. (8) Phần thưởng của hoé nơi Thượng Đế của họ là 
những Ngôi Vườn Thiên Đàng bên dưới có các dòng sông chảy. Họ sẽ 
sống trong đó vĩnh viễn. Allah sẽ hài lòng về họ và họ sẽ toại nguyện về 
những gì mà Ngài ban cho. Đó là (phần thưởng xứng đáng) cho những ai 
kính sợ Thượng Đế của ho.) (chương 98 - Al-Baiyinah: 7, 8). Đấng Tối 
Cao phán: 


فلا 255 Cad‏ مَا أَخْفِي لَهُمْ مِنْ š‏ أَغْيْنِ #132 Uo‏ كانُوا يَعْمَلُونَ 


{Không một linh hồn nào biết được niềm vui sướng đã được giấu kín 
(nơi Thiên Đàng) dùng làm phần thưởng cho họ về những việc thiện mà 
họ đã từng làm.} (chương 32 — As-Sajdah: 17). 


Hỏa Ngục: Đó là nơi ở của sự trừng phạt mà Allah Tối Cao đã 
chuẩn bị cho những kẻngoại đạo bất công, những người không tin 
vào Ngài và nghịch lại giáo huấn của các Sứ Giả của Ngài. Trong đó 
có rất nhiều cách trừng phạt mà không một trí tưởng tượng nào có 
thể hình dung được. Đấng Tối Cao phán: 


éa ¿6Ù eie] التي‎ om وَاتَقُوا‎ 
{Các ngươi hãy sợ Hỏa Ngục, nơi được chuẩn bị cho những kẻ vô đức 


tin.) (chương 3 - Ali “Imran: 131). Đấng Tối Cao phán: 


kusi لِلظَالِمِينَ تارا‎ ii Ú) AS SUA ag babili Là 44 من رَبَكُمْ‎ Gaii (Ấy 
وَسَاءَتْ‎ ell يَشُوي الْؤْجُوهَ بشن‎ Jik يَسْتَغِيتُوا يُغَانُوا بمَاءِ‎ E) 32 بهم‎ 


{Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói: “Chân lý thực sự đến từ nơi Thượng 
Đế của các người. Bởi thế, ai muốn tin thì hãy tỉn còn ai muốn vô đức tin 
thì cứ phủ nhận.” Quả thật, TA (Allah) đã chuẩn bị cho những kẻ làm 
điều sai quấy Ngục Lửa có rào bao quanh nhốt họ lại. Nếu họ van xin 


(nước để làm diu đi một chút cơn nóng) thi ho sẽ được ban cho một loại 
nước giống như dầu sôi, nó (sẽ được đổ lên người ho) lột hết da mặt của 
họ. Ôi, loại nước uống thật khủng khiếp và nơi trú ngụ thật tồi tệ!} 
(chương 18 - Al-Kahf: 29). Đấng Tối Cao phán: 


إن ái il‏ الگافرينَ وَأَعَدَ لَهُمْ سَعيرًا )64( خَالِدِينَ فيها أَبَدَا لا يَجَدُونَ B12‏ وَلَا تصيرًا 
)65( يَوْمَ cỗ‏ وَجُوهُهُمْ في JI‏ يَقُولُونَ يَا Ul tiệt‏ الله Jusi Gabig‏ 
Quả thật, Allah đã nguyën rủa những kẻ vô đức tin và Ngài dà‏ )64({ 
chuẩn bị cho họ lửa ngọn (nơi Hỏa Ngục). (65) Họ sẽ mãi mãi ở trong đó;‏ 
họ sẽ không tìm được một vị che chở hay một vị cứu tỉnh nào. (66) Vào‏ 
Ngày mà bộ mặt của họ bị lật úp vào Hỏa Ngục, họ sẽ than: “Ôi, giá như‏ 
mình đã tuân lệnh Allah và đã vâng lời Sứ Giả (của Ngài)”.} (chương 33 —‏ 
Al-Ahzab: 64 - 66).‏ 


Đức tin nơi Ngày Cuối Cùng mang đến nhiều thành quả 
giá trị sau: 


Thứ nhất: Mong muốn thực hiện điều ngoan đạo, và quan tâm 
đến điều đó, hi vọng được phần thưởng của Ngày hôm đó. 


Thứ hai: Sợ sệt làm điều tội lỗi, mong mỗi sự hài lòng; lo sợ sự 
trừng phạt của Ngày hôm đó. 

Điều thứ ba: Niềm an ủi của người có đức tin về mọi thứ mình bỏ 
lỡở cuộc sống hiện tại, với những gì bản thân hy vọng từ hạnh phúc 
của Đời Sau và phần thưởng của nó. 


Những người vô đức tin đã phủ nhận việc con người được phục 
sinh sống lại sau khi chết; họ khẳng định rằng điều này là không thể. 


Tất nhiên lời khẳng định này là sai, bằng chứng phản biệt lại sự 
sai lệch này dựa theo bộ luật Shari'ah, cảm nhận và trí tuệ. 


Về bằng chứng giáo luật, Allah đã phán: 


ae‏ الَذِينَ كَقَرُوا أَنْ Ôi‏ يُبْعَنُوا đã‏ بَلَى 53 Gối đi ya‏ بمَا giae‏ وَذَلِكَ عَلَى 
dil‏ يَسِيرٌ 
{Những kẻ vô đức tin tuyên bố rằng chúng sẽ không được dựng sóng‏ 
trở lại. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy nói với chúng: “Không như các‏ 
ngươi khẳng định, Ta thề bởi Thượng Đế của Ta, chắc chắc các ngươi sẽ‏ 
được dựng sống trở lại. Rồi các ngươi sẽ được Ngài cho biết về những‏ 
điều mà các ngươi đã làm. Và điều đó đối với Allah thật dễ dàng.”}‏ 
(chương 64 - At-Taghabun: 7). Tất cà Kinh Sách được ban từ trời‏ 
xuống đồng thống nhất về điều này.‏ 

Về bằng chứng cảm nhận: Allah đã cho những người 
bầy tôi của Ngài thấy được năm lần việc Ngài phục sinh 
con người sống lại sau khi chết, tất cả đều ở chương 2 — 

Al-Baqarah, gồm: 


Thí dụ thứ nhất: Khi người dân của Musa đã nói với Người rằng: 


{“Này Musa, chúng tôi không thể nào tin vào Người cho đến khi chúng 
tôi tận mắt thấy được Allah xuất hiện.”} (chương 2 — Al-Baqarah) thế là 
Allah làm cho tất cả họ đều chết, rồi Ngài phục sinh họ sống lại, điều 
đó được Allah Tối Cao phán bảo trực tiếp với người dân Israel: 


(55) تَنظرُونَ‎ gi; نَرَى الله 445 2833 الصاعِقَةُ‎ Ás ai ë ai Ôi مُوسى‎ Ú ac 35 
32526 ati aiga 5; Oa ain đi 


{(55) (Các ngươi hãy nhớ lại) việc các ngươi đã nói: "Này Musa, chúng tôi 
không thể nào tin vào Người cho đến khi chúng tôi tận mắt thấy được 
Allah xuất hiện.” Thế là tia sét đã trừng phạt các ngươi trong lúc các 
ngươi chỉ biết trơ mắt ra nhìn. (56) Sau đó, TA đã làm các ngươi sống lại 
sau cái chết của các ngươi, mong rằng các ngươi biết tri án.) (chương 2 — 
Al-Baqarah). 


Thí dụ thứ hai: Câu chuyện một người bị sát hai nhưng không biết 
hung thủ, điều đó khiến xung đột xảy ra với dân Israel. Thế là Allah 


Tối Cao ra lệnh họ cát tiết một con bò rồi dùng bó phận của con bó 
đánh vào người chết để y báo cho họ biết ai đã giết mình. Điều đó 
được Allah phán: 


â sạ yal điãá (72) مَا كُنْتُمْ تكثمون‎ Z AA úl فيها‎ ais PC HỆ ail às ( 
تَعْقلُونَ‎ ati النّهُ )1334 وَيْرِيكُمْ آيَاته‎ ái بِبَعْضها كَذَلِكَ‎ 


{(72) (Các ngươi hãy nhớ lại hỡi dân Israel) khi các ngươi giết một 
sinh mạng nhưng các ngươi đổ thừa lẫn nhau về (vụ án mạng đó), nhưng 
rồi Allah cũng đã phơi bày điều bí ẩn mà các ngươi đã cố giấu giếm. (73) 
TA đã phán: “Các ngươi hãy lấy xương (của con bò đã cắt tiết) đánh vào 
nó (thi thể của nạn nhân).” Với cách đó, Allah làm cho người chết sống 
lại (chỉ ra kẻ sát nhân), đồng thời để Ngài trình bày cho các ngươi thấy 
các phép lạ của Ngài, mong rằng các ngươi biết suy nghi.) (chương 2 — 
Al-Baqarah: 72, 73). 


Thí du thứ ba: Câu chuyện về một ngôi làng gồm hàng ngàn 
người đã bỏ chạy khỏi làng để trốn cái chết. Nhưng Allah đã làm cho 
họ chết sạch, rồi Ngài phục sinh họ sống lại, Ngài phán về điều đó: 


& مُوتوا‎ i الله‎ ki فَقَالَ‎ gai 244 إلى الَذِينَ خَرَجُوا من دِيَارِهِمْ وَهُمْ ألو‎ 2 al 
G32 الئاس ل‎ 28 ó1 ad فَضْلٍ على‎ sĩ ái óJ aiai 


{Phải chăng Ngươi (hỡi Thiên Sứ) chưa biết đến việc có hàng ngàn 
người (dân Israel) đã bỏ nhà cửa ra đi vì sợ chết (bởi dịch bệnh hoặc 
điều gì đó). Lúc đó, Allah phán bảo họ: Các ngươi hãy chết đi (và họ liền 
chết hết), sau đó Ngài phục sinh tất cả họ sống trở lại. Quảthật, Allah 
luôn nhân từ với loài người nhưng đa số nhân loại không biết ơn (Ngài).} 
(chương 2 - Al-Baqarah: 243). 


Thí du thú tu: Càu chuyén vé nguói dàn óng (tén 'Uzair) dà di 
ngang ngói làng hoang tàn, óng khóng tin là Allah có thé làm cho 
ngôi làng sống trở lai; thé là Allah làm cho ông chết tận 100 năm rồi 
phục sinh ông sống trở lại, sự kiện được Allah miêu tả như sau: 


أو كالّذِي ja‏ عَلَى AU‏ وَهِيَ خَاوِيَةُ عَلَى عُرُوشها قال Àj‏ يُخيي S ái sản‏ مَوْتهَا 
ái SL‏ ماتة عام É‏ بَعنَهُ cid as đồ‏ قال Ua cd‏ أو oa‏ يَوْم đồ‏ بل củi‏ ماتة 
عام فانظز إلى طَعَامِكَ 31223 لَمْ na ALL‏ إلى d jas‏ وَلنَجْعَلَكَ OU Aj‏ وَانْظْرْ إلى 
العظام كَيْف jai‏ ن Ë si à paki Š‏ د oss‏ لَهُ É sửa dã uie. à éj ael đồ‏ 


(Hoàc (Nguoi có tháy ai) gióng nhu kë ('Uzair) dà di ngang qua mót 
ngôi làng tan hoang và điêu tàn, y báo: "Làm thế nào Allah có thể dựng 
sóng lai ngói làng này sau khi nó dà chét?" Thé là Allah dà làm cho y chét 
trong thời gian một trăm năm rồi sau đó dung y sống lại. Ngài hỏi y: 
“Ngươi đã ngủ bao lâu rồi?” Y đáp: “Thưa, bề tôi chỉ ngủ một ngày hay 
một buổi gì đó.” Ngài bảo y: “Không, ngươi đã ngủ cả một trăm năm rồi 
đấy. Ngươi hãy nhìn vào thức án và thức uống của mình di, tất cả vẫn 
còn nguyên vẹn không bị ôi thiu với ngần ấy thời gian. Ngươi hãy nhìn 
vào con lừa của ngươi (nó đã chết thành đống xương khô), TA lấy ngươi 
làm một dấu hiệu lạ cho nhân loại, ngươi hãy nhìn vào những khúc 
xương xem TA sắp xếp chúng rồi làm cho thịt bao chúng lại như thế 
nào.” Do đó, sau khi mọi thứ đã được phô bày một cách rõ ràng cho y (y 
đã nhận thức được thực tại), y liền thốt lên: “Giờ đây bề tôi đã biết rõ 
Allah toàn năng trên tất cả mọi thứ.”} (chương 2 — Al-Baqarah: 259). 


Thí dụ thứ năm: Câu chuyện về Ibrahim Khalil, khi Người thỉnh 
cầu Allah cho xem cách phục sinh cái chết. Allah đã ra lệnh Người 
cắt tiết bốn con chim, bằm thịt chúng và trộn đều lại, rồi chia thịt 
của chúng trên những ngọn núi xung quanh Người, rồi réo gọi 
chúng; lập tức các phần cơ thể của chúng tự kết lại với nhau, sau đó 
chúng bay lại Ibrahim, sự kiện được Allah miêu tả như sau: 


giha بَلَى وَلَكنْ‎ đề Gai قال أَوَلَمْ‎ TU ثخيي‎ CES ui G2 eal) قال‎ 35 
GHEY جُڙءَا ثم‎ Ghia Jia US الجعل على‎ Š đại) hiai all مِنَ‎ 45321 Sài đó َلْبِي‎ 
asa ke ái cj وَاعْلَمْ‎ Gau dis 
{(Hỡi Thiên Sứ Muhammad, Ngươi hãy nhớ lai) khi Ibrahim khán cầu 
(Allah): “Lạy Thượng Đế của bề tôi, xin Ngài cho bề tôi thấy cách mà Ngài 
làm sống lại cái chết!” (Allah) phán bảo (Ibrahim): “Phải chăng Ngươi 
không tin?” (Ibrahim) thưa: “Bẩm không phải như vậy, bề tôi chỉ muốn 


cüng có tám lóng cüa minh mà thói." (Allah) phán bào (Ibrahim): “Vày thi 
Ngươi hãy bát bốn con chim và băm chúng ra thành từng mảnh rồi trộn 
lại với nhau, sau đó Ngươi hãy để mỗi phần thịt của chúng trên mỗi 
ngọn núi. Xong, Ngươi hãy gọi chúng, chúng sẽ (trở lại thành những con 
chim như ban đầu) bay nhanh đến Ngươi. Và Ngươi hãy biết rằng Allah 
là Đấng Toàn Năng, Đấng Sáng Suốt.”} (chương 2 — Al-Baqarah: 260). 


Đây là những ví dụ thực tế đã xảy ra, cho thấy khả năng làm 
người chết sống lại. Điều đó đã được Allah ban cho Ysa con trai của 
Maryam có quyền năng cứu sống người chết và mang họ sống lại 
sau khi đã chôn vào ngôi mộ thuận theo phép lệnh của Allah Tối 
Cao. 


Về bằng chứng trí tuệ: Dựa theo hai mặt: 

Mặt thứ nhất: Allah Tối Cao là Đấng Tạo dựng trời và đất, và mọi 
thứở trong chúng, Ngài chính là Đấng Tạo Hóa ra chúng ban đầu. Lẽ 
nào Đấng đã tạo dựng chúng thuở ban đầu lại bất lực tái dựng 
chúng sống lại lần nữa hay sao? Đấng Tối Cao phán: 
في السّمَاوَاتِ‎ o Quai Als Axe ái ghg bia) Š GIẢI [up الذي‎ 25 

وَالأزضٍ 43 3l‏ الْحَكِيمُ 

((Allah) là Đấng bắt đầu việc tạo hóa rồi Ngài sé tái lập nó và điều đó 
đối với Ngài rất đơn giản.} (chương 30 — Ar-Rum: 27). 

Úš Ú) عَلَيْنَا‎ lắc ¿ olei GIÁ اَل‎ (l4 s iki المبّجل‎ ¿š SUL ¿b يَوْمَ‎ 
فَاعِلِينَ‎ 

{Giống nhu TA đã khởi tao nó lần đầu, một Lời Hứa ràng buộc TA phải 
thực hiện. TA chắc chắn sẽ làm điều dó.) (chương 21 — Al-Ambiya: 104). 
Allah đáp trả lại lời những người phủ nhận việc phục sinh xương 
mục sống lại: 


aale (RÀ 06 وَهْوَ‎ š2^ đái ACIE يُخييها الذي‎ dã 


{Ngươi (Thiên Sứ) hãy nói: “Đấng đã tao hóa chúng lúc ban đầu së 
làm cho chúng sống lại. Bởi vì, Ngài thông toàn tất cả việc tạo hóa.”} 
(chương 36 - Yasin: 79). 


Mặt thứ hai: Khi trái đất chết chai cứng và không còn cây xanh 
nào sống trên đó; nhưng chỉ một cơn mưa sẽ làm cho nó hồi sinh, 
trở nên xanh tươi và cây cối mọc lên, Đấng có khả năng hồi sinh sau 
khi chết thừa năng lực cứu sống xác chết sống lại, Allah Tối Cao 
phán: 
الذي‎ ój وَرَبَتْ‎ $ pui عَلَيْهَا‎ id đổ خَاشِعَة‎ gai تَرَى‎ đối 433) وَمِنْ‎ 

HÉ sửa DS الْمَؤتى إِنَهُ عَلَى‎ À4 aca 

(Trong các dấu hiệu (chúng minh quyền năng) của Ngài là Ngươi 
(Thiên Sứ) sẽ thấy đất đai khô nứt nhưng khi TA ban nước (mưa) xuống 
thì nó cựa mình sống lại và mọc ra (cây cối và thảo mộc). Thật vậy, Đấng 
đã làm cho nó sống lại chắc chắn sẽ làm cho người chết sống lại (vào 
Ngày Phục Sinh). Quả thật, Ngài là Đấng Toàn Năng trên tất cả mọi thứ.} 
(chương 41 - Fussilat: 39). Đấng Tối Cao phán: 
الخصيدٍ )0( 0415 بَاسقاتِ لَهَا‎ Gà ca به‎ UI مُبَارَكَا‎ ¿Lá pta وَتَرَلْنَا منَ‎ 

€ 525i كلك‎ địa bal وَأَحْيَيْنَا به‎ aca 5) (10) 2⁄2 ¿jk 

{Và TA đã ban từ trên trời xuống nguồn nước (mưa) mà TA dùng làm 
mọc ra những khu vườn và (các loại) hạt vào mùa thu hoạch. (10) (TA 
làm mọc ra những) cây chà là cao lớn có trái từng chùm chồng lên nhau. 
(11) (Làm) nguồn lương thực cho bầy tôi (của TA). Và TA dùng nó (nước 
mưa) làm sống lại một vùng đất đã chết. Và việc phục sinh cũng tương 
tự như thế.} (chương 50 — Qaf: 9 — 11). 


Trong những điều liên quan đến Ngày Cuối Cùng: Là tin 
vào mọi thứ xảy ra sau khi chết, chẳng hạn như: 


(a) Cuộc thử thách nơi cõi mộ: Đó là những câu hỏi dành cho 
người chết sau khi chôn cất, hỏi về Thượng Đế của mình, tôn giáo 


của mình và vi Nabi của minh; Lúc dó, Allah giữ vững lòng những 
người có đức tin bằng câu đáp chính xác, họ trả lời: Thượng Đế của 
tôi là Allah, tôn giáo của tôi là Islam, và vị Nabi của tôi là 
Muhammad - Sol lol lo hu ‘a lai hi wa sal lam —. Còn những kẻ bất 
công thì Allah bỏ mặc họ, lúc đó người vô đức tin đáp: oh, oh, tôi 
không biết; người giả tạo đức tin hoặc kẻ trong lòng còn sự nghi ngờ 
thì trả lời: Tôi không biết, tôi nghe mọi người nói điều gì đó thì tôi 
bắt chước theo. 


(b) Sự trừng phạt và sự hưởng thụ nơi cõi mộ: Hiện trạng của 
những kẻ bất công gồm những người giả tạo đức tin và vô đức tin, 
Allah Tối Cao phán về họ: 


Jú إِلَيّ وَلَمْ يُوحَ 431 شَيْءٌ وَمَنْ‎ gas dế أو‎ GX ái ule c dl Ó ei وَمَنْ‎ 

d Ql tá Qa iL‏ 315 تَرَى 3 الظَالِمُونَ في عَمَرَاتِ ca pal‏ وَالْمَلائِكةُ بَاسِطْو أَيْدِيهم 

atis lạ Ái‏ الْيَوْمَ 6374 olie‏ الْهُون di ule Gai gã 5 A55 La‏ غَيْرَ الْحَقّ وَكُنْثُمْ عَنْ 
آيّاته شَسْتكبرُونَ 


(Và phải chi Ngươi (hỡi Thiên Sứ) có thé nhìn thấy cánh tượng của 
những kẻ làm điều sai quấy giẫy giụa đau đớn vào lúc sắp chết khi các 
Thiên Thần đưa tay rút hồn của họ, bảo: “Hãy ra khỏi thể xác của các 
ngươi, ngày hôm nay các ngươi phải chịu sự trừng phạt nhục nhã bởi 
những điều mà các ngươi đã nói không đúng về Allah cũng như bởi việc 
các ngươi ngạo mạn trước các lời mặc khái của Ngài.”} (chương 6 - Al- 
An am: 93). 


Đấng Tối Cao kể về dòng dõi Pha-ra-ông: 
وَيَْمَ تَقُومُ 48123 ادوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشّدَ الْعَذَاب‎ thác s 155 يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا‎ 201 
{(Sau khi chết) chúng chắc chán së chạm trán với Hóa Nguc sáng chiều 
(nơi cõi mộ), và vào Ngày mà Giờ (Phục Sinh) được thiết lập, (Allah sẽ 


phán bảo các Thiên Thần): “Các ngươi hãy tống thuộc hạ của Pha-ra-ông 
vào chỗ trừng phạt khắc nghiệt nhất.”} (chương 40 — Al-Ghafir: 46). 


esj 


Theo Sahih Muslim, từ Hadith của Zaid bin Thabit — Ro dhi yol lo 
hu “an hu — dàn lói cüa Nabi — Sol lol lo hu “a lai hi wa sal lam — dà 
nói: {Nếu như không sợ các nguoi bó di việc chôn cất người chết là 
Ta đã cầu xin Allah cho các ngươi nghe được âm thanh trừng phạt 
nơi cõi mộ, thứ Ta đang nghe đây.} rồi Người xoay mặt lại nói: {Các 
ngươi hãy cầu xin Allah che chở khỏi sự trừng phạt nơi cõi mộ.} mọi 
người khấn vái: Bầy tôi cầu xin Allah che chở khỏi sự trừng phạt nơi 
cõi mộ. Người lại bảo: {Các ngươi hãy cầu xin Allah che chở khỏi sự 
trừng phạt nơi cõi mộ.} mọi người khấn vái: Bầy tôi cầu xin Allah che 
chở khỏi sự trừng phạt nơi cõi mộ. Rồi Người lại bảo: {Các ngươi hãy 
cầu xin Allah che chở khỏi sự trừng phạt nơi cõi mộ.} mọi người 
khấn vái: Bầy tôi cầu xin Allah che chở khỏi sự trừng phạt nơi cõi 
mộ. {Các ngươi hãy cầu xin Allah bảo vệ khỏi mọi thử thách đã xuất 
hiện và chưa xuất hiện.} Mọi người khấn vái: Bầy tôi cầu xin Allah 
bảo vệ khỏi mọi thử thách đã xuất hiện và chưa xuất hiện. Người 
bảo tiếp: {Các ngươi hãy cầu xin Allah bảo vệ khỏi sự thử thách của 
Dajjal.} Mọi người khấn vái: Bầy tôi cầu xin Allah bảo vệ khỏi sự thử 
thách của Dajjal. 


Về sự hưởng thụ nơi cõi mộ: Điều này dành cho người có đức tin 
trung thực, Allah phán: 
تَخْرَنُوا‎ Vg الْمَلَانِكةُ | تَخَافُوا‎ agile đã 126821 Š 20 (42 الَذِينَ الوا‎ Ó) 
عدون‎ 6 ai وَأَبْشِرُوا بالجَنة التي‎ 
{Quả thật, những ai đã nói “Thượng Dé của chúng tôi là Allah" và sau 
đó vẫn đi đúng hướng, các Thiên Thần sẽ xuống động viên họ (lúc hấp 
hối): “Đừng sợ hãi và đừng đau buồn, các ngươi hãy vui lên với tin mừng 
về Thiên Đàng mà các ngươi đã được hứa!”} (chương 41 — Fussilat: 30). 


Đấng Tối Cao phán: 


فلولا إذا kia xli coll ¿ cà) (84) 54553 iis gil (83) pii cát‏ وَلَحِنْ 
gi VEU (85) y‏ غيْرَ مَدِينِينَ )86( تزجغوتها إن 21 صَادِقِينَ (87) Ú‏ 
ÓJ‏ كَانَ exi của 3 214323 C 324 (88) 652523 Ga‏ 


{(83) Vậy tại sao khi linh hồn lên đến cổ hong (lúc chết, các ngươi 
không can thiệp)? (84) (Sao lúc đó) các ngươi chỉ biết đưa mắt nhìn? (85) 
TA (và các Thiên Thần của TA) ở gần y (người chết) hơn các ngươi, 
nhưng các ngươi không nhìn thấy. (86) Nếu các ngươi cho rằng các 
ngươi không bị phán xét và thưởng phạt, (87) Các ngươi hãy đưa (hồn 
của người chết) trở lại (thân xác của y) xem nào nếu các ngươi là những 
kẻ nói thật. (88) Vì vậy, nếu người chết là người thuộc những người gần 
kề (nơi Allah), (89) Y sẽ nghỉ ngơi an lành (sau đó) với phần bổng lộc tốt 
nơi Thiên Dàng hạnh phúc.) (chương 56 — AI-Waqi'ah: 83 — 89). 


Ông Bara bin “Azib thuật lại lời của Nabi về sự kiện sau khi người 
có đức tin trả lời đúng các câu hỏi của hai Thiên Thần trong một: {Có 
lời xác nhận từ trên trời: Quả thật, nô lệ của TA nói đúng, các ngươi 
hãy trải thảm Thiên Dàng cho y, hãy mặc cho y áo của Thiên Đàng, 
hãy mở cho y một cửa dẫn đến Thiên Đàng. Từ đó, gió và mùi 
hương của Thiên Đàng bay vào ngôi mộ của họ và ngôi mộ của họ 
được nới rộng đến tận một tầm nhìn.} Do Ahmad, Abu Dawood ghi 
trong Hadith dài. 


Mặc dù đã quá rõ ràng nhưng vẫn có nhóm người lệch lạc đã phủ 
nhận sự trừng phạt và hưởng thunoi cõi mộ, họ kháng định điều đó 
mâu thuẩn với thực tế, họ bảo: Chúng tôi đã khai quật ngôi mộ 
người chết, thấy mọi thứ vẫn bình thường, hoàn toàn không thay 
đổi, không rộng hơn và cũng không bị chật hẹp hơn. 


Tất nhiên, tuyên bố này là sai bởi giáo luật, cảm nhận và trí tuệ 
đã chứng minh điều đó: 


Về bằng chứng giáo luật: Có nhiều văn bản khẳng định cho việc 
trừng phạt và hưởng thụ nơi cõi mộ. 


Theo Sahih Al-Bukhari, từ Hadith của Ibnu “Abbas kể: Có lần Nabi 
— Sol lol lo hu “a lai hi wa sal lam — dà ra ngoài canh mót vài búc 
tường của Madinah; Người nghe được âm thanh bị trừng phat của 
hai con người bị trừng phạt trong mộ ... có đoạn: {Quả thật, một 
trong hai người không che được nước tiểu dính lên người} theo 
đường truyền khác: {nước tiểu của mình lúc tiểu, còn người kia thì 
đi mách lẻo.} Theo đường truyền của Muslim ghi: {không giử mình 
sach khỏi nước tiểu lúc tiểu tiện}. 


Về bằng chứng cảm nhận: Lúc một người nằm mơ lúc ngủ say, 
thấy mình đang ở một nơi rộng rãi và vui tươi, thích thú, hoặc mình 
đang ở một nơi chật hẹp và cô đơn, đau khổ vì điều đó, và đôi khi 
anh ta lại giật mình bởi điều nhìn thấy. Tuy nhiên, anh ấy vẫn nằm 
trên giường trong phòng của mình; và giấc ngủ là anh em của cái 
chết, vì lẽ đó mà Allah Tối Cao gọi đó là cái chết, Ngài phán: 


الله Äi ¿AS‏ حِينَ مَوْتِهَا udis‏ لَمْ cải‏ في quada‏ فيفك التي (iie uu‏ 
الْمَوْتَ وَيْرْسِلُ الأخْرَى إلى J$i‏ مُسَمَّى إِنَّ في ذلك لآياتِ O 2885; al‏ 


(Allah cho bát lấy linh hồn khi nào nó đến lúc phải chết và khi nó chưa 
chết lúc trong giấc ngủ. Hồn của người nào Ngài quyết định cho chết thì 
sẽ bị giữ lại; và các hồn khác thì được gởi trở về thể xác đến một thời 
hạn ấn dinh.) [chương 39 - Az-Zumar: 42]. 


Về bằng chứng trí tuệ: Có những người ngủ nằm mo rồi sự việc 
lại xảy ra tương ứng với thực tế. Đôi khi nhìn thấy Nabi — Sol lol lo 
hu ^a lai hi wa sal lam — giống như được miêu tả, và ai nằm mơ thấy 
Nabi — Sol lol lo hu “a lai hi wa sal lam — giống như miêu tả trong các 
Hadith là người đó đã nhìn thấy Người rồi đó. Tuy nhiên, người đó 
đang nằm ngủ trên giường của mình, vẫn trong phòng của mình ra 
xa với những gì đã nhìn thấy, Nếu điều này có thể xảy ra trong điều 
kiện của thế giới này, thì làm sao điều đó lại không thể xảy ra trong 
điều kiện của Đời Sau ?! 


Đối với việc ho dựa vào những điều tuyên bó, khi ho 
khai quật ngôi mộ người chết, thấy mọi thứ vẫn bình 
thường, và ngôi mộ không thay đổi về kích thước và cũng 
không bị chật hẹp hơn. Xin đáp lại những điều này qua các 
mặt sau: 


Thứ nhất: Tuyệt đối không được phép chống lại những gì luật 
Shari'ah đã mang đến, dẫu cho phải đối diện với những nghi ngờ 
không thể chối cãi như vậy, nhưng nếu thật sự nghiên cứu về những 
gì luật Shari'ah đã mang lại một cách đúng đắn, chắc chắn phát hiện 
sự sai trái của luận điểm như thế này. Trong khi đó có lời bảo: 


Có bao nhiêu kẻ gian nói lời đúng đắn đây 
Và tạo ra tai họa cho sự hiểu biết xấu. 


Thứ hai: Các sự kiện ở cõi mộ thuộc những điều vô hình mà 
không thể cảm nhận được bằng các giác quan, và nếu chúng có thể 
nhận biết được bằng các giác quan, thì không có lợi ích gì cho việc 
tin vào điều vô hình nữa đây, và xem những người có đức tin tin vào 
điều vô hình với những người quyết không tin tưởng vào điều đó rồi 
saol 

Thứ ba: Quả thật, hình phạt và hưởng thụ nơi cõi mộ, sự rộng lớn 
và sự chật hẹp trong nó, chỉ có người chết mới cảm nhận được điều 
đó ngoài họ thì không, và điều này giống như người ngủ thấy trong 
giấc mơ rằng mình đang ở trong một nơi chật hẹp, cô đơn, hoặc ở 
một nơi rộng lớn và vui vẻ, và những người xung quanh không nhìn 
thấy cũng không cảm nhận được. Trước đây, lúc Nabi — Sol lol lo hu 
“a lai hi wa sal lam — nhận được thiên khải và xung quanh là các vị 
Sahabah, nhưng chỉ có mình Người nghe được lời thiên khải còn 
những người khác thì không và đôi khi một Thiên Thần đến gặp 


Người bằng hinh dang là người đàn ông nói chuyện với Người 
nhưng các vị Sahabah không thấy và không nghe được lời của Thiên 
Thần. 


Thứ tư: Quả thật, giác quan nhận thức của tạo vật rất giới hạn 
trong những gì Allah cho phép họ nhận thức, họ không thể nhận 
thức được tất cả mọi thứ hiện hữu, vì bảy tầng trời và trái đất, và 
mọi thứở trong chúng đều tụng niệm Ngài thật sự, Allah Tối Cao đôi 
khi chỉ cho những ai mà Ngài muốn trong tạo vật của Ngài nghe 
được, Tuy nhiên, điều đó bị che giấu khỏi chúng ta, và về điều này 
Allah Tối Cao phán: 


h‏ دسو 


تسبح 41 Ea! Igat‏ 02/0015 وَمَنْ Og‏ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إلا يُسَبَحْ )0932 Y‏ 
تَفْقَهُونَ تَنْبِيحَهُمْ AS]‏ كَانَ حَليمًا غَفُورًا 


{Bảy tầng trời và trái đất cùng tất cà vạn vật giữa trời đất đều tán 
dương Ngài (Allah), không một vật thể nào lại không tán dương, ca ngợi 
Ngài, chỉ có điều các ngươi không hiểu được lời tán dương của chúng 
mà thôi. Quả thật, Ngài hằng chịu đựng, hàng tha thú.) (chương 17 — Al- 
Isra: 44). Tương tự như vậy, lũ Shaytan và loài Jinn phân tán khắp 
trái đất, chúng di qua lại; và có một nhóm Jinn đến lắng nghe lời đọc 
Qur'an của Thiên Sứ — Sol lol lo hu “a lai hi wa sal lam — sau khi trở 
về họ đã cảnh báo người dân của mình, mặc dù vậy tất cả chúng ta 
bị che khuất đi tất cả diễn cảnh này. Điều này được Allah Tối Cao 
phán như sau: 


يا بَنِي آدَمَ us dhyan iub Y‏ أخرج g‏ أبَوَيْكُمْ من 2553 35 Ë‏ عَنْهُمَا لِيَاسَهُمَا 
tag ga qa‏ إِنَهُ يَرَاكُْ gà‏ وَقَبِيلُهُ من la. Ú) idi i địa‏ الشْيَاطِينَ el‏ لِلَذِينَ 
لا يُؤْمنُونَ 


{Hỡi con cháu Adam (loài người), các ngươi chớ dé Shaytan lừa gat 
các ngươi giống như hắn đã từng (lường gạt và) trục xuất cha mẹ của các 
ngươi ra khỏi Thiên Đàng. Hắn đã lột y phục của hai người họ để cả hai 
lộ ra phần xấu hổ của cơ thể. Quả thật, hắn và bộ lạc của hắn nhìn thấy 


các ngươi trong khi các ngươi không nhìn thấy chúng. Quá thật, TA đã để 
những tên Shaytan làm những vị bảo hộ cho những kẻ vô đức tin.) 
[chương 7 - Al-“Araf: 27]. Nếu tạo vật không cảm nhận được hết moi 
thứ tồn tại; thì họ không được phép phủ nhận những gì đã được 
chứng minh về những vấn đề vô hình, trong khi họ không cảm nhận 
được điều đó. 


Đức tin nơi tiên định 
Tiền định: Là những gì được Allah Tối Cao an bày cho vạn vật, 
dựa theo sự biết trước của Ngài và tuân theo sự sáng suốt của Ngài. 


Đức tin nơi tiền định, gồm bốn điều sau đây: 


Điều thứ nhất: Tin rằng Allah Tối Cao biết hết mọi thứ, khái quát 
và cụ thể, quá khứ và tương lai, cho dù điều đó có liên quan đến 
hành động của Ngài, hay hành động của các tôi tớ của Ngài. 


Điều thứ hai: Tin rằng Allah Tối Cao đã ghi chép mọi thứ trong 
Lawhul Mahfuzh (Quyển Só Mẹ), với hai điều này Allah phán: 

3x4 عَلَى الله‎ đã OJ ذلك في كتاب‎ Ó) وَالأزض‎ pladi مَا في‎ ala ái é ¿Bá adi 

(Lë nào Ngươi (hỡi Thiên Sứ) không biết rằng Allah am tường tất cà 
mọi thứ trên trời và dưới đất hay sao? Quả thật, tất cả những thứ đó 


đều nằm trong Quyển Kinh (Al-lawhu Al-Mahfuzh), quả thật điều đó đối 
với Allah vô cùng đơn gián.) [chương 22 - Al-Hajj: 70]. 


Theo Sahih Muslim, từ ông “Abdullah bin “Amr bin Al-“As — cầu xin 
Allah hài lòng về hai ông — kể: Tôi đã nghe được Thiên Sứ của Allah — 
Sol lol lo hu “a lai hi wa sal lam — nói: (Allah đã ghi chép tiền định của 
các van vật trước khi Ngài tao hóa các tầng trời và trái đất tận năm 
mươi ngàn năm.} 


Điều thứ ba: Tin rằng tất cả vạn vật không thé tồn tại ngoại trừ 
theo ý muốn của Allah Tối Cao, cho dù điều đó có liên quan đến 
hành động của Ngài, hay liên quan đến hành động của các tạo vật 
được tạo ra. Allah Tối Cao phán về hành động của Ngài: 


OŠ y4; Ue سُبْحَانَ الله وَتَعَالَى‎ 5 553 add يَشَاءُ 26425 مَا كَانَ‎ tá (gis đủ22 
{Thượng Đế của Ngươi (hỡi Thiên Sứ) tạo hóa và lựa chọn bất cứ thứ 
gì Ngài muốn.} [chương 28 - Al-Qasas: 68]. Ngài phán: 
الظَالِمِينَ‎ ấ 02242 5241 A ấn الثّابتِ في الْحَيَاة‎ JIG الله الَذِينَ آمَنُوا‎ cấu 
TEST 
(Và Allah làm bát cứ điều gi Ngài muốn.} [chương 14 - Ibrahim: 27]. 
Ngài phán: 
الْحَكِيمُ‎ aail gh Y) 23) لا‎ puig CIS الذِي 24224 في الْأَرْحَام‎ gà 
{Ngài là Đấng đã tao hinh hài cho các ngươi trong các da con (của các 


bà me) như thé nào tùy theo ý muốn của Ngài.} [chương 3 - Ali “Imran: 
6]. Đấng Tối Cao phán về hành động của các tạo vật: 


à صدُورْهُمْ‎ + x أو جَاءُوكُمْ‎ Ga MASS بَيْتَكُمْ‎ eX إلى‎ ba éi y 
RU فَلَقَاتلُوكُم فان اغْتَرَلُوكُم‎ ese ahini AM شاع‎ sg MA يُقَاتلُوا‎ 3l يُقَاتِلُوكُمْ‎ 
اله لم عليه بياذ‎ ag اسم فما‎ cl i š as 


(Và n&u muón, Allah dà dé ho khóng ché các nguoi, là ho dà giêt các 
ngươi.} [chương 4 — An-Nisa: 90]. Ngài phán: 


GAJ يُوجي بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ‎ ally od تبي عدوا شَيَاطينَ‎ QE Gia وَكَذَلِكَ‎ 
يَفْتَرُونَ‎ Lag Ah Jii b gii Lá đề ¿2 عُرُورًا وَلَوْ‎ Jii 


{Nhưng nếu nhu Thượng Đế của Nguoi (hỡi Thiên Sứ) muốn (khác di) 
thì bọn chúng không thể làm được điều đó. Vì vậy, Ngươi cứ mặc kệ bọn 
chúng với những điều mà chúng bia đặt.} [chương 6 - Al-An am: 112]. 


Điều thứ tu: Tin rằng tất cả vạn vật đều là tao vật của Allah Tối 
Cao bằng cả các bản tính, các thuộc tính và các chuyển động của 
chúng. Allah Tối Cao phán: 


الله đã GIẢ‏ شَيْءٍ وَهْوَ عَلَى sự 2 dã‏ وكيل 
{Allah là Đấng Tạo Hóa tất cả vạn vật và Ngài trông coi và quản lý mọi‏ 
thứ.} [chương 39 — Az-Zumar: 62]. Đấng Hiển Vinh phán:‏ 
dla 23 ¿3Í‏ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَلَمْ 345% وَلَدَا وَلَمْ يَْنْ 41 شَرِيكَ في الْمُلك وَخَلَقَ đề‏ 
pee b 5486 sừa‏ 
{Ngài đã tạo hóa tất cả vạn vật và định cho mỗi vật với mức lượng‏ 


nhất dinh.) [chương 25 - Al-Furqan: 2]. Allah thuật lại lời mà Ibrahim — 
“A lai his sa lam — đã nói với người dân của mình: 


ất ý‏ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ 


("Trong khi Allah tao ra các người và những thứ mà các người làm 
ra.”} [chương 37 — As-Saffat: 96]. 


Niềm tin vào tiền định - như chúng tôi đã mô tả - không phủ nhận 
rằng con người có ý chí trong các hành động tự mình lựa chọn, và 
khả năng thực hiện chúng; bởi giáo luật và thực tế là hai bằng chứng 
cho điều đó. 

Bằng chứng về giáo luật: Allah Tối Cao phán về ý muốn: 

đưa‏ الْيَوْمْ الْحَقُ 24¿ (li 3551 EU‏ 442 مَآبَا 
(Vi vậy, người nào muốn thi hãy chọn lấy một nơi trở về với Thượng‏ 
Đế của y.) [chương 78 - An-Naba: 39]. Ngài phán:‏ 
shi +‏ ده كه A oho Mt sài‏ ع 4t 4$ an sz HN: AM sas. o$‏ 
نِسَاوَكُمْ حَرَتْ ¿S‏ فاثوا حَرَتَكُمْ أنى aiia‏ وَقَدِمُوا AS) HH ad ma am‏ 
o s22‏ 22443 المُؤْمِنِينَ 


سے 

r=—x 

De] 
x 


(Cho nën, các ngươi hãy đến với mảnh đất trồng của các ngươi theo 
cách mà các ngươi thích} [chương 2 — Al-Baqarah: 223]. Ngài phán về 
năng lực: 


dil gis‏ مَا 253521 وَاْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرَا لِأنْفسِكُنْ وَمَنْ 893( شح تفسه 
eT‏ 


(Vi vậy, các ngươi hãy kính sợ Allah (nhiều nhất có thể) theo khả năng 
của các ngươi, các ngươi hãy nghe và vâng lệnh.} [chương 64 - At- 
Taghabun: 16]. Ngài phán: 


لا mÀ Cal dil cale‏ لَهَا مَا gile g igus‏ مَا اكتَسَبَتْ Gg‏ لا 3518 إنْ نَسِينَا 
أو أَخْطأنَا رَبَنَا ولا تحمل ule Aia US 1222] te‏ الَذِينَ مِنْ a 08455 Yy Úa Giá‏ لا 
tú ih‏ به وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ tí‏ وَارْحَمْنَا أَنْتَ Uy a‏ 632216 عَلَى الْقَْم é Akii‏ 


(Allah không bắt một linh hồn nào gánh vác trách nhiệm quá khảnăng 
của nó. Mỗi linh hồn sẽ hưởng được thành quả của điều tốt mà mình đã 
làm và sé phải gánh hậu quả về tội lỗi dà pham.) [chương 2 - Al- 
Baqarah: 286]. 


Về thực tế: Mỗi con người đều biết rằng mình có một ý chí và khả 
năng, dựa theo hai điều này con người muốn làm và bỏ qua, và 
phân biệt giữa những gì xảy ra bằng ý muốn như đi bộ và những gì 
xảy ra ngoài ý muốn, chẳng hạn như run rẩy. Tuy nhiên, cả hai ý chí 
và khả năng của con người vẫn xảy ra theo ý muốn và quyền năng 
của Allah, bởi Ngài đã phán: 

لِمَنْ aditus cj aiia pti‏ )28( وَمَا تَشَاءُونَ T)‏ أَنْ ấu co‏ رَبُ الْعَالَمِينَ 

{(28) Đối với bất cứ ai trong các ngươi muốn đi trên con đường ngay 
thẳng. (29) Tuy nhiên, những gì các ngươi muốn sẽ không thành trừ phi 
Thượng Đế của vû tru và muôn loài muốn chấp thuận.} [chương 81 — At- 
Takwir: 28, 29]. Bởi vì toàn bộ vũ trụ đều thuộc về Allah Tối Cao. Vì 
vậy, không có gì trong quyền quản lý của Ngài xảy ra mà lại không 
nằm trong kiến thức và ý muốn của Ngài. 


Đức tin vào tiền định - như chúng tôi đã mó tả - không 
cho con người bào chữa cho việc họ không hoàn thành 
nhiệm vụ, hoặc vi phạm điều tội lỗi. Nếu dựa theo lập luận 
này để bào chữa quả là một sai lầm bởi những mặt sau: 


Thứ nhất: Đấng Tối Cao phán: 


— ولا 425 من شَيْءٍ كذلك‎ tái ولا‎ Gi o اله ما‎ ¿L4 gi Lb d dải سَيَقُول‎ 


Sad‏ من قَبْلِهِمْ حَتّى ذَاقُوا đỗ Ul‏ هَل عِنْدَكُمْ مِنْ õ sà A ule‏ لَنَا إِنْ ossis‏ إلا الظَنّ 
وَإِنْ ed‏ إلا تَخْرْصُونَ 


{Những kẻ thờ đa thần sé nói: “Nếu nhu Allah muốn thì bon ta và cà 
tổ tiên của bọn ta chắc chắn đã không thể tổ hợp với Ngài. Quả thật Ngài 
đã không cấm bọn ta bất cứ điều gì.” Tương tự, những kẻ thời trước họ 
cũng đã phủ nhận (chân lý) cho đến khi bọn họ nếm lấy sự trừng phạt 
của TA. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói với những kẻ thờ đa thần này: “Các 
ngươi có cơ sở nào (cho điều các người đã nói) hay không, (nếu có) thì 
các ngươi hãy mang nó đến trình bày cho Ta xem! Thật ra các ngươi chỉ 
làm theo sự phỏng đoán và tưởng tượng, thật ra các ngươi chỉ là những 
kẻ khéo bia chuyện mà thôi.”} (chương 6 — Al-An'am: 148) Và nếu họ có 
minh chứng về tiền định, là Allah đã không khiến họ phải nếm mùi 
đau khổ. 


Thứ hai: Lời phán của Đấng Tối Cao: 


ca 2222 Xu‏ وَمُنْذِرِينَ لتلا يَكُونَ ule Cu‏ الله dồi s4 ARA‏ وَكَانَ الله عَزِيرًا 


ao 


(Các vị Thiên Sứ vừa là những người báo tin mừng (cho người có đức 
tin) vừa là những người cảnh báo (đến những kẻ vô đức tin) để nhân 
loại không còn có lý do khiếu nại trước Allah sau khi các vị Thiên Sứ 
được phái đến (gặp họ). Quả thật, Allah là Đấng Toàn Năng, Đấng Sáng 
Suốt.} (chương 4 — An-Nisa: 165). Nếu tiền dinh là lời biện minh cho 
phe chống đối, thì việc gửi các Sứ Giả đi cũng không đình trệ việc 


phái các Thiên Sứ cá; bởi theo thực tế thì phe chống đối sau khi dà 
phái các Thiên Sứ vẫn thuận theo tiền định của Allah Tối Cao. 


Thứ ba: Theo Al-Bukhari và Muslim ghi, lời Hadith của Al-Bukhari, 
từ ông “Ali bin Abi Talib - cầu xin Allah hài lòng về ông - thuật lại lời 
của Nabi — Sol lol lo hu ‘a lai hi wa sal lam — đã nói: {Mỗi người các 
ngươi đều đã được an bày sẵn cho nơi ở của mình nơi Hỏa Ngục 
hoặc là Thiên Đàng.} Một người đàn ông trong nhóm đứng dậy nói: 
Vậy chúng tôi bỏ mặc cho tiền định vậy sao, thưa Thiên Sứ?. Người 
bảo: {Không, các ngươi phải làm, tất cả mỗi người đều được tạo cho 
sự dễ dàng.} sau đó Người xướng đọc câu Kinh: 


13 مَنْ أغطى‎ Ú 


{Vì vậy, đối với ai cho (của cải, tài sản vào con đường của Allah) và 
kính sợ (Ngài).} (chương 92 - Al-Layl: 5). Theo đường truyền do 
Muslim ghi: {Tất cả mỗi người đều được tạo cho sự dễ dàng với điều 
đã được an bày.} Nhưng rồi Nabi vẫn ra lệnh phải lao động và 
nghiêm cấm việc bỏ mặc cho số phận. 


Thứ tư: Quả thật, Allah đã không ra lệnh và ngăn cấm người nô lệ 
ngoại trừ dựa theo năng lực riêng của từng người, Ngài phán: 


توا الله مَا pabil‏ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا s48 Í g‏ | خَيْرَا لأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ Gà‏ نَفْسِه 
e‏ 


(Vi vậy, các ngươi hãy kính sợ Allah (nhiều nhất có thể) theo khả nàng 
của các ngươi, các ngươi hãy nghe và vâng lệnh.} (chương 64 - At- 
Taghabun: 16). Ngài phán: 
إن نَسِينَا‎ tàá Số وَعَلَيْهَا مَا اكتَسَبَتْ 2( لا‎ ¿S لَهَا مَا‎ Gag 9) Cali يكلف الل‎ ý 
ý مَا‎ Gai y 3 t2 GB الَّذِينَ مِنْ‎ ule حَمَلْتَهُ‎ tế 1222) be وَلا تخمِل‎ tá أَخْطَأنَا‎ 5 

tí 4ã,»‏ به Úe ciel y‏ وَاغْفِرْ 02s 212 tí‏ نت Gy ga‏ 632216 عَلَى الْقَوْم الْكَافرِينَ 


esj 


(Allah khóng bát mót linh hón nào gánh vác trách nhiëm quá khà 
năng của nó.) (chương 2 — Al-Baqarah: 286). Nếu con người bi ép buộc 
phải hành động, là họ đã bị ép buộc phải làm điều mà bản thân 
không thể hoàn thành, điều này là sai lầm; vì vậy, nếu con người vi 
phạm tội lỗi do thiếu hiểu biết, hoặc bị quên, hoặc do bị ép buộc; là 
họ không có tội bởi họ có lý do. 


Thứ năm: Sự tiền định của Allah Tối Cao là một bí mật không ai 
biết được ngoại trừ sau khi tiền định xảy ra, và ý muốn của con 
người về những gì anh ta làm trước hành động của anh ta; cho thấy, 
ý chí hành động của anh ta không dựa trên sự hiểu biết của anh ta 
về sự tiền định của Allah đã an bày, và lúc này lập luận về tiền định 
của anh ta bị bác bỏ, khi mà con người không thể biện minh cho việc 
mình không biết về nó. 

Thứ sáu: Chúng ta thấy là con người rất quan tâm đến những gì 
mình ưa thích trong các vụ việc của thế gian, cho đến khi đạt được 
nó, và không thay đổi ý chí cho những gì mình ưa thích, và sau đó 
lập luận chống lại khi vi phạm tội lỗi của anh ta là bởi tiền định; Vậy 
tại sao anh ta lại chuyển từ điều có lợi cho mình trong việc tôn giáo 
của mình thành điều có hại cho mình, rồi viện dẫn là do tiền định? 
Không phải hai thứ giống nhau sao?! 


Thí dụ để được sáng tỏ: 


Nếu một người đứng trước hai con đường trước mặt: Một con 
đường dẫn anh ta đến một đất nước hỗn loạn: giết chóc, cướp bóc, 
xâm phạm danh dự, sợ hãi và chết đói. Con đường thứ hai: dẫn đến 
một đất nước toàn là trật tự, an ninh ổn định, cuộc sống thoải mái, 
quý trọng sinh mạng, danh dự và tiền bạc, vậy anh ta nên đi con 
đường nào trong hai con đường? 


Quả thật, anh ta së di con đường thú hai dẫn đến một đất nước 
an ninh trật tự, và không một người có trí tuệ bình thường nào lại 
chọn con đường dẫn đến một đất nước hỗn loạn và sợ hãi, và rồi đổ 
thừa cho số phận đã an bày, vậy tại sao, trong vấn đềở Đời Sau, thì 
anh ta chọn đi con đường đến Hỏa Ngục thay vì con đường dẫn đến 
Thiên Đàng, và rồi xảo biện là do tiền định? Thí dụ khác: Chúng ta 
thấy người bệnh được chỉ định uống thuốc, thì anh ta uống nó, 
nhưng bản thân lại không muốn uống, và anh ta còn bị cấm thức ăn 
làm hại mình, thế là anh ta bỏ nhưng bản thân anh ta lại khao khát 
nó, tất cả vì mục đích hồi phục và hết bệnh. Tất nhiên, người này 
không dám kiêng cử uống thuốc, hoặc ăn thức ăn gây hại cho mình, 
và rồi biện minh rằng đó là tiền định. Vậy tại sao con người lại bỏ đi 
trách nhiệm mà Allah và Thiên Sứ của Ngài đã ban bố, hoặc vi phạm 
điều cấm mà Allah và Thiên Sứ của Ngài đã nghiêm cấm, rồi lại đổ 
thừa là tiền định? 

Thứ bảy: Quả thật, người đổ thừa tiền định thường khi trối bỏ 
trách nhiệm hoặc vi phạm điều bị nghiêm cấm. Giả sử có một tên 
trộm cắp tài sản của y, hoặc xúc phạm đến danh dự của y rồi đổ 
thừa đó là tiền định mà nói: Anh đừng định tội tôi chẳng qua đây là 
số phận mà Allah đã an bày cho tôi như thế đó thôi. Tin là hắn 
không chấp nhận. Vậy tại sao hắn không chấp nhận việc đổ thừa cho 
tiền định khi bị người khác xúc phạm đến mình nhưng hắn lại đổ 
thừa cho tiền định khi bản thân hắn xúc phạm đến quyền lợi của 
Allah cho được? 


Đến đây nhớ đến sự kiện thủ lĩnh của tín đồ có đức tin, “Umar bin 
Al-Khattab - cầu xin Allah hài lòng về ông - đã xử tên trộm đáng tội 
bị chặt tay. Lúc hành án thì hắn bảo: Thưa thủ lĩnh, xin cho tôi giải 
thích, chẳng qua tôi ăn cắp là do tiền định của Allah đã an bày. 
“Umar đáp: Còn Ta đây chặt tay ngươi cũng tuân theo tiền định của 
Allah. 


Tin vào tiën dinh mang lai nhiëu thành quá cao quí, 
góm: 
Mót: Biét dua dám vào Allah Tói Cao sau khi dà thuc hién các 


nguyên nhân, để không y lai các nguyên nhân mà bán thân đã làm, 
bởi tất cả đều trong tiền định của Allah đã an bày. 


Hai: Khiến con người không ngưỡng mộ bản thân khi anh ta đạt 
được mong muốn của mình; bởi vì mục đích mà anh ấy đạt được là 
một hồng phúc từ Allah Tối Cao đã tiền định sẵn dựa theo các 
nguyên nhân tốt đẹp và thành công, và việc tự ngưỡng mộ bản thân 
mình khiến anh ấy không tạ ơn hồng phúc này. 


Ba: An lòng, và tâm lý thoải mái với những gì được ban thưởng từ 
tiền định của Allah Tối Cao, theo đó anh ta không lo lắng về sự mất 
mát về điều yêu thích, hoặc bị phải điều đáng ghét, vì đó là sự an 
bày của Allah, Đấng thống trị các tầng trời và trái đất, và Ngài chắc 
chắn đang hiện hữu. Allah Tối Cao phán về điều này: 
đủ óJ uli أن‎ Jš في تاب من‎ Y) من مُصيبَة في الأزض ولا في أَنْفْسِكُمْ‎ Cual lá 
مُخْتَالٍ‎ đề Éad لا‎ Ái تأسؤا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ‎ SS (22) الله يَسِيرٌ‎ le 

"m 


{(22) Không một tai hoa nào xảy ra trên trái đất hoặc nhằm vào bản 
thân các ngươi mà lại không được ghi chép trong Quyển Sổ Định Mệnh 
trước khi TA (Allah) thể hiện nó. Quả thật, điều đó rất đơn giản đối với 
Allah. (23) Để cho các ngươi (hỡi con người) không tuyệt vọng về những 
gì đã mất và không vui mừng quá đỗi (đến mức tự hào và kiêu ngạo) về 
những gì (Allah) đã ban cho các ngươi. Quả thật, Allah không yêu 
thương những kẻ khoác lác khoe khoang.) (chương 57 - Al-Hadid: 22, 
23). Nabi — Sol lol lo hu “a lai hi wa sal lam — nói: {Ngạc nhiên thay 
cho vụ việc của người có đức tin, quả thật mọi vụ việc của họ đều 
tốt đẹp, không ai được như thế ngoại trừ đó là người có đức tin. Khi 


ho duoc tin vui thi ho lién ta on và khi ho gàp tin xáu là ho kién 
nhẫn, bởi đó là một điều tốt cho ho.) 


Đức tin vào tiền định này đã khiến cho hai nhóm người 
bị lệch lạc: 


Nhóm đầu tiên: Jabriyah, họ đã nói: Quả thật, con người bị bắt 
buộc phải làm điều mà mình đã làm, họ hoàn toàn không có chủ ý 
riêng và càng không có khả năng làm điều đó. 

Nhóm thứ hai: Qadriyah, họ đã nói: Con người hoàn toàn độc lập 
trong hành động của mình về cả ý muốn và khả năng, cả hai đều 
không nằm trong ý muốn và quyền năng của Allah Tối cao gì cả. 


Phản bác lại nhóm đầu tiên (Jabriyah) bằng giáo luật và thực tế: 


Bằng chứng về giáo luật: Allah Tối Cao đã xác nhận cho con người 
có ý muốn và ý chí riêng, và có cả năng lực thực hiện điều mình 
muốn. Allah Tối Cao phán: 


osa 3‏ وَلَا تلؤونَ PP‏ أَحَدٍ وَالرَسُولُ يَدْعُوكُمْ في أَخْرَاكُمْ فَأَنَابَكُمْ SS aá te‏ 
تكزنوا خلى Sau‏ ول ig tá‏ زابلا "yh‏ ينا طون 


{Trong các ngươi, có người ham muốn đời sóng trần tuc này và có 
người chỉ ham muốn Đời Sau} (chương Ali “Imran: 152). Đấng Tối Cao 
phán: 


kusi أغتذتا ِلظَالِمِينَ نَارَا‎ Ój 24c pui وَمَنْ‎ Gabi pui مِنْ رَبَكُمْ فمن‎ Gail Di 
iplug يَشُوي الْؤْجُوهَ بشن الشّرَابُ‎ Jik بمَاءِ‎ VER EY وَإِنْ‎ Gia بهم‎ 
i. 


{Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói: “Chân lý thực sự đến từ noi Thượng 
Đế của các người. Bởi thế, ai muốn tin thì hãy tin còn ai muốn vô đức tin 
thì cứ phủ nhận.” Quả thật, TA (Allah) đã chuẩn bị cho những kẻ làm 
điều sai quấy Nguc Lửa có rào bao quanh nhốt họ lai.) (chương 18 - Al- 
Kahf: 29). Đấng Tối Cao phán: 


2450 بِظَلَام‎ để 2 وَمَا‎ als SUL مَنْ عَمِلَ صَالِحَا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ‎ 
{Người nào làm điều thiện thì được phúc cho bản thân mình, còn 
người nào làm điều xấu thì sẽ gặp điều xấu (tương ứng). Quả thật, 


Thượng Đế của Ngươi (hỡi Thiên Sứ) không bao giờ bất công với người 
bề tôi (của Ngài).} (chương 41 — Fussilat: 46). 


Bằng chứng về thực tế: Tất nhiên là mỗi một người đều biết rõ sự 
khác biệt giữa hành động tự nguyện của mình, hành động theo lựa 
chọn riêng của bản thân như ăn, uống, bán, mua với những gì xảy ra 
ngoài ý muốn như phát sốt, té xỉu. Cho thấy, điều thứ nhất là do 
hành động tự nguyện không bị ép buộc và điều thứ hai nằm ngoài ý 
muốn, và không hề muốn bản thân bị xảy ra như thế. 


Phản đáp lại nhóm thứ hai (Qadriyah) bằng giáo luật và trí tuệ: 


Bằng chứng về giáo luật: Quả thật, Allah đã tạo hóa ra tất cả vạn 
vật đều thuận theo ý muốn của Ngài và Allah Tối Cao đã trình bày rõ 
ràng trong Kinh Sách của Ngài rằng hành động của con người xảy ra 
là do ý muốn của riêng họ. Đấng Tối Cao phán: 


ils cis Reads Eo di n (a4 ue aia (2á đuôi a 
الَذِينَ من بَعْدِهِمْ من‎ đi La il وَلَوْ شاء‎ Qai cv» وَأَيَدنَاهُ‎ GUS) @24 عيسى ابْنَ‎ 
اله مَا افتتلُوا‎ pua ý 2 وَمِنْهُمْ مَنْ‎ al مَنْ‎ agha اختلفوا‎ 241; AUi Beta La io 
Suy مَا‎ deo di osi s 


{Nếu Allah muốn thi các thé hé sống sau họ (các vi Thiên Sứ và Nabi) 
đã không giết chóc lẫn nhau sau khi các bằng chứng rë ràng đã đến với 
họ, nhưng họ đã tranh cãi và bất đồng, cho nên, trong số họ có người tin 
và có người phủ nhận. Và nếu Allah muốn thì họ đã không giết chóc lẫn 
nhau, tuy nhiên, Allah làm những gì Ngài muốn.} (chương 2 - Al- 
Baqarah: 253). Đấng Tối Cao phán: 


وؤ đề (UấY à‏ تفس هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَ Ql‏ مِنِي óa 2144 CUY‏ الجنّة وَالنَاسِ 
r‏ 


ا 


{Nếu muốn, TA đã ban cho tất cả linh hồn sự hướng dàn, nhưng lời 
phán của TA (về những kẻ tội lỗi) phải được thể hiện đúng sự thật rằng 
TA sẽ nhét đầy loài Jinn và loài người vào trong Hỏa Ngục.} (chương 32 — 
As-Sajdah: 13). 


Bằng chứng về trí tuệ: Quả thật, toàn bộ vũ trụ là tạo vật thuộc 
sở hữu của Allah Tối Cao, và con người nằm trong vũ trụ này, theo 
đó cũng thuộc sở hữu của Allah. Cho nên, là vật sở hữu không thể 
thay đổi bất cứ gì trong quyền lực của Chủ Sở Hữu trừ khi được 
mệnh lệnh của Ngài và thuận theo ý kiến của Ngài. 


* 


Các mục tiêu của tín ngưỡng Islam 


Mục tiêu (về mặt ngôn ngữ) mang nhiều ý nghĩa, bao gồm: (Điểm 
đích là để hướng tới, và mọi thứ đã dự định). 


Các mục tiêu tín ngưỡng của Islam: Là các mục đích, là 
điểm đến cao cả của nó, phụ thuộc vào việc bám sát nó, 
gồm có rất nhiều và đa dạng, như: 


Một: Thành tâm trong ý định và thờ phượng một mình Allah Tối 
Cao, bởi Ngài là Đấng Tạo Hóa, Ngài không có đối tác, vì vậy mục 
đích và sự thờ phượng phải dành riêng cho một mình Ngài. 


Hai: Giải phóng tâm trí và suy nghĩ khỏi sự bối rối hỗn loạn phát 
sinh từ sự thiếu vắng niềm tin này trong trái tim, bởi vì khi con 
người không có đức tin như thế này trong trái tim của mình, thì có 
hai trường hợp: Hoặc là trái tim trống rỗng không tin vào gì cả và chỉ 
tôn thờ vật chất cảm nhận được mà thôi, hoặc là anh ta chìm đắm 
trong ảo tưởng của niềm tin và mê tín. 

Ba: Tâm lý và trí tuệ thoải mái nên tâm hồn không lo âu và không 
xáo trộn trong suy nghĩ, bởi niềm tin này kết nối con người có đức 


tin vói Dáng Tao Hóa cüa minh; ho hài lóng vói Ngài là Thuong 6 
điều hành, Đấng cai tri. Vi vậy, trái tim của anh ấy yên binh với số 
phận của mình, và trái tim anh ấy rộng mở với Islam, anh ấy không 
cần người thay thế. 


Bốn: Sự trọn vẹn trong ý định và hành động khỏi sự sai lệch trong 
việc thờ phượng Allah Tối Cao, hoặc đối xử với các tạo vật khác, bởi 
vì nó được xây dựng trên nền tảng của niềm tin vào các Thiên Sứ, 
bao gồm việc tuân theo cách thức và hành động đúng đắn của họ. 


Năm: Kiên định và nổ lực trong công việc để không bỏ lỡ cơ hội 
hành thiện, hy vọng được phần thưởng, và luôn giữ mình tránh xa 
những nơi tội lỗi, vì sợ bị trừng phạt; bởi vì đó là một trong những 
nền tảng của niềm tin vào sự phục sinh, và thanh toán cho những 
việc làm. 

Allah Tối Cao phán: 

Xa lệ 24 QM‏ عَمِلُوا وَمَا ác Qi. đủ2‏ يَعْمَلُونَ 

{Tất cả sẽ (chịu sự trừng phạt) với các mức độ tương ứng theo (tội 
lỗi) mà họ đã làm. Và Thượng Đế của Ngươi (hỡi Thiên Sứ) không phải 
không biết những điều họ làm.) (chương 6 — Al-An'am: 132). Và Nabi — 
Sol lol lo hu “a lai hi wa sal lam — đã thúc giục đến với mục kết quả 
này bằng câu nói: {Người có đức tin mạnh mẽ tốt hơn và được Allah 
yêu thích hơn người có đức tin yếu ớt, và cả hai đều tốt. Hãy nắm 
bắt mọi điều có lợi cho anh, hãy cầu xin Allah phù hộ và chớ đừng 
lười biếng. Nếu khi bị phải điều gì đó, chớ đừng nói: Nếu như tôi 
làm thế này là sự việc như thế này, thế này. Nhưng hãy nói: Tiền 
định Allah đã an bày và Ngài muốn xảy ra, quả thật, từ “nếu như” là 
mở lối cho hành động của Shaytan.} Do Muslim ghi. 


Sáu: Vì mục đích hình thành một cộng đồng hùng mạnh, tận dụng 
mọi thứ đắt và rẻ trong việc thiết lập tôn giáo và củng cố các trụ cột 
của nó, không quan tâm đến bất cứ gì xảy ra trên con đường này, và 
về điều này Allah Tối Cao đã phán: 


ud‏ الْمُوْمنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا الله 419223 ad Š‏ 3655 وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهمْ وَأَنْفْسِهِمْ في 
ستبيل الله أُولَئِكَ ¿à‏ الصَّادِقُونَ 


{Những người có đức tin đích thực chính là những người tin nơi Allah 
và Sứ Giả của Ngài rồi không hoài nghỉ bất cứ điều gì; họ chiến đấu cho 
con đường chính nghĩa của Allah bằng tài sản lẫn sinh mạng của họ. Họ 
là những người chân thật.} (chương 49 - Al-Hujurat: 15). 


Bảy: Đạt được hạnh phúc của cuộc sống này và Đời Sau bằng 
cách cải tổ các cá nhân và tập thể, đồng thời nhận được phần 
thưởng và danh dự, về điều này Allah Tối Cao phán: 


PEE 


ahal وَلَتَجْزِيَنَهُمْ‎ iuh $us naii Gaga ghg Ul أؤ‎ JS مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ‎ 
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ‎ gai 
{Bất cứ ai hành thiên, dù nam hay nữ, trong lúc y là một người có đức 
tin, TA chắc chắn sẽ ban cho y một cuộc sống tốt đẹp; và TA chắc chắn sẽ 
ban cho (những người như thế) một phần thưởng tốt hơn những gì họ 
đã từng làm.) (chương 16 — An-Nahl: 97). 


Đây là một số mục tiêu của tín ngưỡng Islam. Chúng tôi hy vọng 
Allah Tối Cao phù hộ chúng tôi toại nguyện và cho tất cả tín đồ 
Muslim, quả thật, Ngài rất hào phóng, rộng lượng. Alhamdulillah, 
xin tạ ơn Allah, Thượng Đế của vũ trụ và vạn vật. 


Cầu xin Allah ban bình an và phúc lành cho Nabi của chúng ta 
Muhammad, cho gia quyến của Người và cho tất cả bằng hữu của 
Người. 


* 


Hoàn thành bởi ngòi bút tác giả 
Muhammad Os-Saleh Al-'Uthaimin 


Muc Luc 
Sơ Lược Vë Tín Ngưỡng Islam... 2 
löi Gió Mime RR 4 
Ton giao Islatii. 0010101010100 6 
Các tru cột của Islam uuu w ز‎ ania anes ES SK aR aaa e 11 
Nền tàng của tín nguõðng Islam..................... te oa du etia 14 
Dc tin noi Allah TÕI Cao............................. ممم مم ممم مم مم مم مم مم م ممم مم مم‎ 15 
1- Bằng chúng cho việc bản năng tự nhiên công nhận sự tồn tại của 
Allah TOL Cao là: ........................................................................... 15 
2- Bằng chứng trí tuệ về sự tồn tại của Allah Tối Cao, bởi vì những 
ات‎ aaa 15 
3- Bằng chúng giáo luật về sự tồn tại của Allah Tối Ca0:.................. 17 


Tn 18 
Allah dà bác bỏ việc người da thần đã chon lấy thần linh bằng hai lý 
II... Ia a Nat mana hố. nh 25 
Khía canh này dà làm cho hai nhóm phái bi lệch lac:....................... 29 


Mót trong hai nhóm dó là nhóm phú quyét, ho bác bó các danh 
xưng và thuộc tính này hoặc chỉ một số thuộc vé Allah, cho rằng 
nếu như công nhận các điều đó cho Allah bắt buộc Ngài giống như 
điều gì đó, nghĩa là Allah phải giống một tạo vật nào đó, đây quả là 


Nhóm thứ hai là nhóm mô phỏng, họ công nhận các Danh xưng và 
Thuộc tính của Allah kèm theo lời mô phỏng Allah Tối Cao như 
một tạo vật nào đó, cho rằng suy luận đó là dựa theo lời mô tả của 
các văn bản, bởi Allah Tối Cao đã nói chuyện với đám bầy tôi của 


Ngài bằng những gi ho hiểu được. Đây quả là một nhận định sai 
lầm, bởi các mát saU:........................ sss sess sese 30 


Đức tin nơi Allah Tối Cao dựa theo những gì chúng tôi mô tả mang lại 


nhiều điều giá tri nhu SaU:..................-.c- eene 31 
Đức tin nơi các Thiên Thàn...................... n kg 32 
Đức tin nơi các Thiên Thần gồm bốn điều: ............................------ --- 32 


Đức tin vào các Thiên Thần mang lại nhiều thành quả giá trị, gồm:.. 34 
Đức tin nơi các Kinh Sách .................. sss 37 
Đức tin nơi các Kinh Sách bao gồm bốn điều sau:........................... 37 
Đức tin nơi các Kinh Sách mang lại nhiều thành quả tốt đẹp, như: .. 38 
Đức tin nơi các Thiên SỨ::...................... --- u لم ووو لل لوال الو‎ HH HH kh 39 
Đức tin vào các Thiên Sứ, gồm bốn điều sau: ...........................- -- --- 43 


Đức tin vào các Thiên Sứ mang lại nhiều thành quả tuyệt vời sau:... 45 


Dúc tin noi Ngày cuóñi CUBE seo EH tra dci ممم ممم ممم ممم ممم مم‎ 47 
Đức tin nơi Ngày Cuối Cùng, gồm ba điều sau: ............................... 47 


Đức tin nơi Ngày Cuối Cùng mang đến nhiều thành quả giá trị sau: . 52 


Về bằng chứng cảm nhận: Allah đã cho những người bầy tôi của Ngài 
thấy được năm lần việc Ngài phục sinh con người sống lại sau khi 


chết, tất cả đều ở chương 2 - Al-Baqarah, góm:............................. 53 
Về bằng chứng trí tué: Dựa theo hai mát: ..........................--- ---- -s «+ << «+2 56 


Trong những điều liên quan đến Ngày Cuối Cùng: Là tin vào mọi thứ 


Đối với việc họ dựa vào những điều tuyên bố, khi họ khai quật ngôi 
mộ người chết, thấy mọi thứ vẫn bình thường, và ngôi mộ không thay 
đổi về kích thước và cũng không bị chật hẹp hơn. Xin đáp lại những 


Dúc tin vào tiën dinh - nhu chúng tói dà mó tà - khóng cho con nguói 
bào chữa cho việc họ không hoàn thành nhiệm vụ, hoặc vi phạm điều 
tội lỗi. Nếu dựa theo lập luận này để bào chữa quả là một sai lầm bởi 


Đức tin vào tiền định này đã khiến cho hai nhóm người bị lệch lạc:. 73 
Các mục tiêu của tín ngưỡng Islam..................................... vssxxssxss 75 


Các mục tiêu tín ngưỡng của Islam: Là các mục đích, là điểm đến cao 
cả của nó, phụ thuộc vào việc bám sát nó, gồm có rất nhiều và đa 
Eire 75 


422.2206205 
TerminologyEnc.com 


SG pagi 
HadeethEnc.com 


merem [s] Sf [=] 


موسوعة تضم ترجمات للأحاديث 
النبوية وشروحها بعدة لغات 


موسوعة تضم ترجمات المصطلحات 
الإسلامية وشروحها بعدة لغفات 


IslqmHouse con 


المحتوى الإسلامي 


مرجعية مجانية إلكترونية 
موثوقة للتعريف بالإسلام 


جبمعيةالدعوة 


موسوعة تضم المنتقى من 
المحتوى الإسلامى باللغات 


موش وة الان Zú‏ 


QuranEnc.com 


موسوعة تضم تفاسير وتراجم 
موثوقة لمعاني القرآن الكريم 


